Trường Bộ Kinh 


Dieha Nihaya 


TẬP 1 


1. Kinh Phạm võng 
(Brahmmajdla sutfa) 


Tụng phẩm | 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên 
con đường giữa RàJagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với 
đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có 
Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa 
RàJagaha và Nalandà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. 
Suppiya, du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng 
Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ 
ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số 
phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như 
vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau 
trong khi đi sau lưng đức Phật và chúng Tỷ-kheo. 


2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, 
nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỷ-kheo. Suppiya, du 
sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà 
nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. 
Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng dùng vô số phương 
tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn 
người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên 
Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán 
thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những 
lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng 
Tyỷ-kheo. 


6 1. Kinh Phạm võng (Brahmuajàla sutfa) 


3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau 
khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu 
chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng. 

- Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, 
thật hy hữu thay! Thế Tôn, đắng Toàn Tri, Toàn Kiến, đẳng 
A-la-hán, bậc Chánh Đăng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng 
sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này 
dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy 
báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên 
Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán 
thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói 
những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế 
Tôn và chúng Tỷ-kheo. 


4. Lúc bấy giỜ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn 
giữa chư Tăng, liên đến tại gian nhà hình tròn và ngôi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với 
các vị Tỷ-Kheo : 


- Này các Tý-kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong 
khi các ngươi ngôi họp tại chỗ này? Vân đê gì đã được bỏ dở 
chưa nói xong? 


Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng 
con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa 
chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến: "Này các Hiền 
giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! 
Thế Tôn, đẳng Toàn Tri, Toàn Kiến, đẳng A-la-hán, bậc 
Chánh Đăng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của 
chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số 
phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. 
Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo SuppIya, thanh niên Brahmadatta 


Trường Bộ Kinh — Tập 1 7 


lại dùng vô SỐ phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán 
thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn 
toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỷ- 
kheo". Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa 
chừng của chúng con khi Thế Tôn đến! 


5. - Này các Tỷ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh 
lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các Tỷ- 
kheo, nêu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy 
báng Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, 
tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. 
Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng 
Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các 
ngươi có thê biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay 
sai lạc chăng? 


- Bạch Thế Tôn, không thê được! 


- Này các Ty-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những 
điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: - “Như thế 
này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này 
không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này 
không xảy ra giữa chúng tôi". 


6. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán 
Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, 
vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỷ-kheo, nếu có 
người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu 
các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại cho 
các ngươi. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán 
thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận 
những gì đúng sự thật là đúng sự thật: "Như thế này, điểm 


ổ 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


này đúng sự thật, như thế này, điểm này chính xác, việc này 
có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi". 

7. Này các Tỷ-kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không 
quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán 
thán Như Lai. Này các Tỷ-kheo, thế nào là những vấn đề 
không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm 
phu tán thán Như Lai? 


(Tiểu Giới) 

8. Sa-môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đên hạnh phúc của tât cả chúng sanh và loài hữu tình. - Này 
các Tỷ-kheo, đó là lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


Sa-môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự 
lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có trộm cướp. - 
Này các Ty-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ 
phàm phu. 


Sa-môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống 
giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các Tỷ-kheo, đó là 
những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


9. Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các 
Ty-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 

Sa-môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia để sanh 
chia rẽ ở những người nây; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy Sa-môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, 


Trường Bộ Kinh — Tập 1 9 


tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đên hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, đó là những 
lời tán thắn Như Lai của kẻ phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, 
tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, 
dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người, Sa-môn Gotama nói những lời như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ 
phàm phu. 


Này các Ty-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, 
tránh xa lời nói ở ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói 
những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. - Này 
các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm 
phu. 


10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt giống 
và các loại cây cỏ; Sa-môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn 
phi thời. Sa-môn Gotama từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch. Sa-môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa-môn Gotama 
từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc. Sa-môn Gotama từ 
bỏ không nhận các hạt giống. Sa-môn Gotama từ bỏ không 
nhận thịt sống. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, 
con gái. Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và traI. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo. Sa-môn Gotama 
từ bỏ không nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái. Sa-môn Gotama 
từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai. Sa-môn Gotama từ 


10 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


bỏ không phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. 
Sa-môn Gotama từ bỏ không buôn bán. Sa-môn Gotama từ 
bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Sa-môn 
Gotama từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa- 
môn Gotama từ bỏ không làm thương tôn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. - Này các Tỷ-kheo, đó là 
những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


(Trung Giới) 


11. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các 
hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ sanh, hạt giống 
từ ngành cây sanh, hạt giống từ đất sanh, hạt giống từ chiết 
cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. Còn Sa- 
môn Gotama thì không làm hại hột giống hay cây cối nảo. - 
Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


12. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và 
thọ hưởng các đồ vật. Như cất chứa các món ăn, cất chứa các 
đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, 
cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn Sa-môn 
Gotama thì từ bỏ không cất chứa các vật trên. - Này các Tý- 
kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


13. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du 
hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, 
nhịp tay, tụng chú, đánh trồng, diễn các tuồng thần tiên, mãi 
võ, đầu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đâu bò đực, đầu dê, đấu cừu, 
đấu gà, đâu chim cun cút, đâu gậy, đấu quyên, đấu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn Sa-môn Gotama 


Trường Bộ Kinh — Tập ï l1 


thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. - Này các 
Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


14. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và 
theo các trò giải trí như cờ tắm hình vuông, cờ mười hình 
vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô 
có quyên bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho 
sụp đồng thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi 
banh, chơi thôi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi 
đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư 
tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
đánh bài và các loại giải trí như trên. - Này các Tỷ-kheo, như 
vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


15. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các 
giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế đài, nệm trải 
81iường băng len, vải trải giường nhiều tắm nhiều màu, chăn 
len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các 
con thú, mên băng lông thú cả hai phía, mên băng lông thú 
một phía, mền có đính ngọc, mèền bằng lụa, tắm thảm lớn có 
thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, 
nệm bằng đa sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con 
sơn dương gọi là kadali, tắm khảm với lầu che phía trên, ghế 
dài có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ 
không dùng các giường cao và giường lớn như trên. - Này 
các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


16. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các 
đồ trang sức và mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập 
tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và 
phân son, phân mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy 


12 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, 

phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa-môn Gotama thì 
từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


17. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống. nói những 
câu chuyện vô ích, tầm thường như câu chuyện về vua chúa, 
câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện 
về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến 
tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu 
chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà 
con, câu chuyện vê xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu 
chuyện vê thị tứ, câu chuyện về thành phó, câu chuyện về 
quôc độ, câu chuyện vê đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu 
chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện 
tại chỗ lẫy nước, câu chuyện vê người đã chết, các câu 
chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện 
trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không 
hiện hữu. Còn Sa-môn Gotama từ bỏ không nói những câu 
chuyện vô ích, tầm thường kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như 
vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


18. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận 
tranh chấp, như nói: "Ngươi không biết pháp và luật này, tôi 
biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? 
Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời 
nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương 
ưng; lời nói của ngươi không tương ưng, những điều đáng 
nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi 
lại nói trước, chủ kiến của ngươi đã bị bài bác; câu nói của 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 13 


ngươi đã bị thách đấu; ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà 
giải vây lời nói ấy; nếu có thê được, gắng thoát ra khỏi lối bí". 
Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh 
chấp đã kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu 
tán thán Như Lai. 


19. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn dầu đã dùng 
các món ăn đo tín thí cũng dường, vẫn còn sống cho đưa các 
tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, cho các 
đại thần của vua, cho các vị Sát-đề-ly, cho các vị Bà-la-môn, 
cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: "Hãy đi đến 
chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia; mang cái này lại, đem cái này đến 
chỗ kia". Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không cho đưa các 
tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy kẻ phàm phu tán 
thán Như Lai. 


20. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói 
lời siểm nịnh, gợi ý, đèm pha, lẫy lợi cầu lợi. Còn Sa-môn 
Gotama thì từ bỏ không lừa đảo và siêm nịnh như trên. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thắn Như Lai. 


(Đại Giới) 

21. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu 
tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế 
muông, dùng miệng phun hột cải v.v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế 
tắm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa 
xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa 
cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, 
khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bọ cạp, khoa chim, khoa 
chìm quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết 


l1 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


tiếng nói của chim. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa những 
tà hạnh kê trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán 
thán Như Lai. 


22. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống mình 
băng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que 
gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng 
cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng 
thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tường đầy tớ 
nữ, tướng vol, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng 
bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun 
cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú 
vật. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như 
LaI. 


23. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như đoán trước: Vua sẽ tiễn quân, vua sẽ lui 
quân; vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối; 
vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối; vua bản 
xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang 
sẽ thăng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng 
trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn 
Sa-môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như 
Lai. 

24. Trong khi một số Sa-môn, _Bả-la-môn, dầu. đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng đường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhựt 
thực, sẽ có tinh thực; mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 15 


đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ 
đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có 
sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, 
sẽ có sắm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ 
mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhựt 
thực sẽ có kết quả như thế này, tỉnh thực sẽ có kết quả như 
thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết 
quả như thế này, các tỉnh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các 
phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có 
những kết quả như thế này, sắm trời sẽ có kết quả như thế 
này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có 
kết quả như thế này. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa, không 
tự nuôi sống bằng những tà mạng kê trên. - Này các Tỷ-kheo, 
như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


25. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại 
hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ồn, sẽ có hiểm họa, 
sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên 
ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. 
Còn Sa-môn Gotama tránh xa các tà hạnh kể trên. - Này các 
Ty-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


26. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rẻ, 
lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa 
ngày giờ tốt đề đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để mượn hay tiêu tiền, 
dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để 
khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa 


16 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử 
động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng 
bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, 
thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ 
đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa-môn Gotama 
tránh xa các tà mạng kề trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai. 


27. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như dùng các ảo thuật để được yên ồn, để 
khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà 
đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm 
đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ 
hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các nhơ bân về 
phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía dưới, tây tịnh trong 
đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, 
xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bịnh đau mắt, làm 
thầy thuốc mồ xẻ, chữa bịnh cho con nít, cho uống thuốc làm 
bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa- 
môn Gotama tránh xa các tà mạng kế trên. - Này các Tỷ- 
kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


Này các Tỷ-kheo, đấy là những vấn đề không quan 
trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng đê 
tán thán Như LaI. 


28. Này các Tỷ-kheo, lại có những pháp khác, sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của 
luận lý suông, tế nhị chỉ những người trí mới nhận hiểu. 
Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên 
thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 17 


Này các Tý-kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bởi 
luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận 
hiểu. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và 
tuyên thuyết, và chính những pháp â ấy những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến? 


(62 loại Tà kiến) 


29. Này các Tỷ-kheo có những Sa-môn, Bà-la-môn, 
luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ 
về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, với mười 
tám luận chấp. Và y chỉ theo gì, căn cứ theo gì, những Sa- 
môn, Bà-la-môn ây luận bản vê phía quá khứ tối sơ, chấp 
kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra 
nhiều sở kiến sai khác với mười tám luận chấp? 


30. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bả-la-môn, 
chủ trương Thường trú luận, chấp rằng: "Bản ngã về thế giới 
là thường còn" với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la- 
môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và 
chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp? 


31. Này các Tỷ-kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tính tấn, nhờ 
cần mãn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, 
vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời, nhớ rằng: Khi được 
sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc 
thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống tên 
như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 


l8 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như 
thế này. Từ chỗ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này". Như 
vậy người Ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. Người ấy nói răng: "Bản ngã và thế giới là 
thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá; 
còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyền luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng 
tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm... còn những loại hữu tình kia 
thì lưu chuyền luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn 
thường trú”. 


Này các Tý-kheo đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số những vị Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, và chấp rằng bản ngã và thế giới là 
thường còn. 


32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bả-la-môn y 
chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và chấp rằng 
bản ngã và thế giới là thường còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bả-la-môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định, khi tâm nhập 
định, vị ẫy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một thành 
kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại 
kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp; nhớ rằng: "Khi được sanh 
tại chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ 
thọ như thế này... còn những loại hữu tình kia lưu chuyển 
luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú". 


Này các Ty-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một sô những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 19 


trương Thường trú luận và chấp rằng, bản ngã và thế giới 
thường còn. 


33. Trường hợp thứ ba, những Sa-môn hay Bà-la-môn, 
y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và cho rằng 
bản ngã và thế giới là thường còn? 

Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như mười 
thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi 
thành kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, năm 
mươi thành kiếp hoại kiếp; nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ 
ấy, tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ 
như thê này. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. 
Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, 
tôi đã sống với tên như thế này, giòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khô thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được 
sanh tại chỗ này". Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ 
với những đặc điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói: "Bản 
ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh 
núi, như trụ đá; còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyền 
luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại 
sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định như 
vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều đời 

sông quá khứ, như mười thành kiếp, hoại kiếp... bốn mươi 
thành kiếp hoại kiếp". Nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ ấy, 
tôi sống với tên như thế này... tôi được sanh tại chỗ này". 
Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Người ấy nói: "Bản ngã và 


20 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, trụ 
đá... còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyên, luân hôi, 
chêt đi sanh lại, tuy vậy chúng vân thường trú”. 


Này các Tyỷ-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo đó, 
căn cứ theo đó, một sô Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương 
Thường trú luận, châp bản ngã và thê giới thường còn. 


34. Trường hợp thứ tư, những Sa-môn, Bà-la-môn y chỉ 
gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và chấp bản ngã 
và thế giới thường còn? 

Này các Ty-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bà-la-môn, là 
nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ của suy luận, 
và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: 
"Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như 
đảnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu tình kia thời lưu 
chuyên luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường 


Az¬f† 


coön 


Này các Ty-kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, 
căn cứ theo đó, một sô Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương 
Thường trú luận, châp bản ngã và thê giới là thường còn. 


35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này, 
chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương Thường trú luận, chấp rằng: "Bản 
ngã và thế giới là thường còn", chúng sẽ chấp cả bốn luận 
chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra 
không có luận chấp nào khác nữa. 

36. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến Ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy". Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 21 


nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở 
tri ấy, nội tâm chứng được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập 
khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự 
xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


37. Những chấp pháp ấy, này các Tý-kheo, là những 
pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí 
mới có thê phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã thắng tri, 
giác ngộ và tuyên thuyết; và chính những pháp ấy, những ai 
như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Tụng phẩm H 


1. Này các Tỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường 
luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, 
với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ 8Ì, 
căn cứ gì chủ trương một phần Thường trú luận, một phần 
Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu 
tình khác, với bốn luận chấp? 


2. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào 
đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyền hoại. Trong 
khi thế giới chuyền hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua 
cõi Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đấy, những loại 
chúng sanh này do ý sanh, nuôi sông băng hý, tự chiếu hào 
quang, phi hành trên hư không, sông trong sự quang vinh, và 
sông như vậy một thời gian khá dài. 


22 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


3. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào 
đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyên thành. 
Trong khi thế giới này chuyển thành, Phạm cung được hiện 
ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình, hoặc thọ 
mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quang 
Âm thiên, sanh qua Phạm cung trống rông ây. VỊ ây ở tại đây, 
do ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành 
trên hư không, sông trong sự quang vinh, và sông như vậy 
trong một thời gian khá dài. 


4. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như 
vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng: "Mong 
sao có các loài hữu tình khác, cũng đến tại chỗ này!" Lúc bẫy 
giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước 
báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân Quang Âm thiên, sanh 
qua Phạm cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại 
hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu 
hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, 
và sông như vậy, trong một thời gian khá dải. 


5. Lúc bấy giờ, này các Tý-kheo, vị hữu tình đầu tiên 
sanh qua nghĩ rằng: "Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, Toàn 
năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, 
đẳng Tự tại, TỔ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những 
loài hữu tình ây do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do 
ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại 
chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình 
ấy đến tại chỗ này". Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như 
thế này: "Vị ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đắng Toàn 
năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, 
đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 23 


do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị 
này sanh trước ở đây rôi. Còn chúng ta thì sanh sau." 


6. Này các Ty-kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống 
được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyên 
hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngăn hơn, sắc 
tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền hơn. Này các Tỷ-kheo, sự 
tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ 
thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, vị ấy, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh 
tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống 
quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: 
"VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối 
thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đé, Sáng tạo chủ, Hóa 
sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự Tại, Tổ 
phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên 
ây hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không 
bị chuyền biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do 
vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô 
thường, không kiên có, yêu thọ và chịu sự biến dịch". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bả-la-môn, chủ trương 
một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình 
và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 

7. Trường hợp thứ hai, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, 
y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu 
tình khác? 


24 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


Này các Tỷ-kheo, có những hạng chư Thiên gọi là 
Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bởi dục lạc). Những vị này 
sông lâu ngày, mê say trong hý tiêu dục lạc. Vì sống lâu ngày, 
mê say trong hý tiêu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, 
các chư Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể chúng. 


S. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các 
loài hữu tình kia khi thác sanh từ bỏ thân thê ấy, lại sanh đến 
chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chớ 
không nhớ xa hơn đời sống ấy. 

9. Vị ấy nói răng: "Những chư Thiên không bị nhiễm 
hoặc bởi dục lạc, chúng sông lâu ngày không mê say trong 
hý tiêu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hý tiêu 
dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm, nên 
những chư Thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của 
chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị 
chuyên biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị 
nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hý tiêu 
dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hý tiếu dục 
lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thê 
này, sống vô thường, không kiên cô, yêu thọ, chịu sự biến 
dịch và thác sanh đến tại chỗ này". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bả-la-môn, chủ trương 
một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, 
và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 25 


10. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần Thường trú 
luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác? 

Này các Tỷ-kheo, có những hạng chư Thiên gọi là 
Manopadosikà (bị nhiễm hoặc bởi tâm trí). Chúng sống lâu 
ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung 
nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn 
nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, 
tâm chúng mệt mỏi. Các hạng chư Thiên ấy thác sanh từ bỏ 
thân thể này của chúng. 


11. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các 
vị hữu tình kia, khi thác sanh từ bỏ thân thê ấy, lại sanh đến 
cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá 
khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. 


12. Vị ấy nói rằng: "Những vị chư Thiên không bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sông lâu ngày không nung nấu 
bởi sự đỗ ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nâu bởi 
sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của chúng không oán ghét nhau. 
Vì tâm trí chúng không oán ghét nhau, nên thân chúng không 
mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Những hàng chư Thiên 
ấy không thác sanh từ bỏ thân thê của chúng, sống thường 
hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyên biến, thường trú 
như vậy mãi mãi". Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, 
sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, nên tâm trí 
chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn 


26 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, 
từ bỏ thân này, sông vô thường không kiên cô, yêu thọ, chịu 
sự biên dịch và thác sanh đên tại chỗ này". 


Này các Ty-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình 
và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 

13. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần Thường trú 
luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với 
một hạng hữu tình khác. 

Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn, hay Bà-la-môn là nhà suy 
luận, là nhà thấm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận 
và sự tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: 
"Cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ây 
vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyền biến. 
Cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ây là thường còn, bất 
biến, thường trú, không bị chuyên biến, thường hằng như vậy 
mãi mãi". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, 
căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương một 
phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản 
ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và 
vô thường đối với một hạng hữu tình khác. 

14. Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường 
luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận 
chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bả-la-môn chủ trương 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 27 


Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, 
chúng sẽ châp cả bôn luận châp trên, hay một trong những 
luận châp trên, ngoài ra không có luận châp nào khác nữa. 


15. Này các Tỷ-kheo, Như Lai biết răng: "Những sở 
kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy". Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và 
Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm 
được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của 
các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp sâu 
kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm 
của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể 
nhận biết. Những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 

16. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là Hữu biên Vô 
biên với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bả-la-môn này, y 
chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế 
giới là hữu biên vô biên với bốn luận chấp? 

17. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bả-la-môn, 
nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên. 
Vị ấy nói rằng: "Thế giới này là hữu biên, có một đường 
vòng chung quanh. Vì sao vậy? Vì tôi, nhờ nhất tâm, nhờ 
tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống VỚI tư 


28 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


tưởng thế giới là hữu biên. Do đó tôi biết rằng thế giới này là 
hữu biên, có một đường vòng chung quanh". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên. 

18. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la-môn, 
y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp 
thế giới là hữu biên và vô biên? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn, nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tắn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, 
nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy sông ở trong đời với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị ấy 
nói: "Thế giới này là vô biên, không có giới hạn". Những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới này là hữu biên, có 
một đường vòng xung quanh", những vị ấy nói không đúng 
sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại sao 
vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. 
Do đó tôi biết: "Thế giới này là vô biên, không có giới hạn". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô 
biên. 

19. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô biên luận, 
chấp thế giới là hữu biên vô biên? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bảà-la-môn, nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, 
nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 29 


vị ấy sông ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về 
phía trên, phía dưới và thế giới là Vô biên về phía bề ngang. 
Vị ấy nói: "Thế giới này là hữu biên và vô biên". Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới này là hữu biên, có 
một đường vòng xung quanh, thì những vị ấy nói không 
đúng sự thật". Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế 
giới này là vô biên không có giới hạn thì những vị ấy nói 
không đúng sự thật. Thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô 
biên. Tại sao vậy? Vì rằng, tôi nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên 
tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống ở trong đời với 
tư tưởng, thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới, và thế 
giới là vô biên về phía bề ngang. Do vậy tôi biết: "Thế giới 
này vừa là hữu biên vừa là vô biên". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên. 

20. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bả-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô biên luận, 
chấp thế giới là hữu biên vô biên? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn là 
nhà suy luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác của 
suy luận và sự tùy thuận theo thấm sát, vị này tuyên bố như 
sau: "Thế giới này không phải là hữu biên, cũng không phải 
là vô biên. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã nói: "Thế giới 
này là hữu biên có giới hạn xung quanh", những vị ấy nói 
không đúng sự thật. Lại những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
nói: "Thế giới này là vô biên không có giới hạn" những vị ấy 
cũng nói không đúng sự thật. Lại những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đã nói: "Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô 


30 1. Kinh Phạm võng (Brahmuajàla sutfa) 


biên", những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Thế giới này 
cũng không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. 

21. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận với bốn luận chấp. Nếu có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Hữu biên Vô 
biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên, chúng sẽ chấp 
cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


22. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn 
thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước 
SỞ fr1 Ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập 
khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự 
xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tý-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm 
của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới có thể 
nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và 
truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


23. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đề 
khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với 
bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, 
căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này 
hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như 
con lươn với bốn luận chấp? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 3 


24. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
không như thật biết "Đây là thiện", không như thật biết "Đây 
là bất thiện". Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biết: "Đây là 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện" và nếu tôi trả 
lời: "Đây là thiện" hoặc tôi trả lời: "Đây là bất thiện", thời 
dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi . Nếu dục, tham, 
sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể bị sai lầm. 
Nếu tôi sai lầm thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn 
sẽ thành một chướng ngại cho tôi - Như vậy, vì sợ sai lầm, vì 
chán ghét sai lầm, nên vị ấy không trả lời: "Đây là thiện", 
cũng không trả lời: "Đây là bất thiện". Khi hỏi đến vấn đề 
này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uốn như 
con lươn: "Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như 
kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không 
phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Ngụy biện luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vẫn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


25. Trường hợp thứ hai, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện luận, khi bị 
hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
không như thật biết "Đây là thiện", không như thật biết "Đây 
là bất thiện". Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biết: "Đây là 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện". Vì tôi không 
như thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết "Đây là bất 
thiện". Và nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc tôi trả lời: "Đây 
là bất thiện", thời dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi. 
Nếu dục, tham, sân hoặc hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có 


32 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


thê chấp thủ. Nếu tôi chấp thủ, thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi 
bị phiên muộn, thời thành một chướng ngại cho tôi. 


Như vậy, vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ, nên vị 
ấy không trả lời: "Đây là thiện", cũng không trả lời: "Đây là 
bất thiện". Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy 
dùng lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: "Tôi không nói 
là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác 
như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói 
là không không phải như thế". Này các Tỷ-kheo, đó là 
trường hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số 
Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi 
đến vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn. 


26. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bả-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện luận, khi bị hỏi 
vấn đề này hay vẫn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
không như thật biết "Đây là thiện", không như thật biết "Đây 
là bất thiện". Vị ấy nghĩ: Tôi không như thật biết: "Đây là 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện". Vì tôi không 
như thật biết "Đây là thiện", không như thật biết: "Đây là bất 
thiện" và nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc trả lời: "Đây là 
bất thiện", có những Sa-môn, Bà-la-môn, bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những vị 
này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí 
tuệ của chúng, chúng có thể đọ tài, chất vẫn và cật nạn tôi. 
Nếu chúng đọ tài, chất vấn, cật nạn tôi, tôi có thể không giải 
đáp được cho chúng. Nếu tôi không giải đáp được cho chúng, 
thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thời thành một 
chướng ngại cho tôi - Như vậy, vì sợ bị thử thách, vì chán 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 33 


ghét thử thách, nên vị ấy không trả lời: "Đây là thiện”, cũng 
không trả lời. "Đây là bất thiện". Khi bị hỏi đến vấn đề này 
hay vẫn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn: "Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. 
Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải 
như thế. Tôi không nói là không không phải như thế". - Này 
các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, căn cứ 
như vậy, một số Sa-môn, chủ trương ngụy biện luận, khi bị 
hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn. 


27. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện luận, khi bị 
hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện 
trườn uốn như con lươn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn đần độn 
ngu si. Vị này, vì đần độn ngu si, khi bị hỏi vấn đề nay hay 
vấn đề khác, liền dùng những lời ngụy biện trườn uốn như 
con lươn: "Anh hỏi tôi có một thế giới khác hay không?" 
Nếu tôi nghĩ: "Có một thế giới khác", tôi có thể trả lời với 
anh: "Có một thế giới khác". Nhưng tôi không nói là như vậy. 
Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: "Không có một thế giới 
khác phỦ không?" Nếu tôi nghĩ: "Không có một thế giới 
khác", tôi có thê trả lời với anh: "Không có một thế giới 
khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như 
kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không 
phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thê. 
Nếu anh hỏi tôi "Không có một thế giới khác phải không?" 
(... như trên... ) "Cũng có và cũng không có một thế giới 
khác?" "Cũng không có và cũng không không có một thế 


34 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


giới khác?", "Có loại hữu tình hóa sanh?", "Không có loại 
hữu tình hóa sanh?" "Cũng có và cũng không có loại hữu 
tình hóa sanh?" "Cũng không có và cũng không không có 
loại hữu tình hóa sanh?", "Có kết quả dị thục của các nghiệp 
thiện và ác?", "Không có kết quả dị thục của những nghiệp 
thiện và ác?", "Cũng có và cũng không có kết quả dị thục của 
những nghiệp thiện và ác?", "Cũng không có và cũng không 
không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?", 
"Như Lai có tồn tại sau khi chết?", "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết?", "Như Lai có và không có tồn tại sau khi 
chết?", "Như Lai không có và cũng không không có tổn tại 
sau khi chết?". Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ : "Như Lai 
không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết". Tôi 
có thể trả lời : "Như Lai không có và cũng không không có 
tồn tại sau khi chết". Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi 
không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế. 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


28. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bả-la-môn chủ 
trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề 
khác, dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn với 
bốn luận chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề 
khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn, 
chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 35 


29. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy". Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. 
Và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri 
Ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm 
của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể 
phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ 
và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


30. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô 
nhân sanh với hai luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản 
ngã và thế giới do vô nhân sanh? 


31. Này các Tyỷ-kheo, có những chư Thiên gọi là Vô 
tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư Thiên 
ấy thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của mình. Này các Tỷ- 
kheo, sự tình này xây ra. Một trong loài hữu tình ấy, khi thác 
sanh từ bỏ thân chư Thiên ẫy của mình, lại sanh đến cõi này. 
Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. VỊ 
ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn 
nữa. Vị ấy nói : "Bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Tại 


36 1. Kinh Phạm võng (Brahmuajàla sutfa) 


sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay tôi có. Từ nơi 
trạng thái không có, tôi trở thành loài hữu tình". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Vô nhân luận, châp bản ngã và thê giới do vô nhân sanh. 


32. Trường hợp thứ hai, những Sa-môn, Bả-la-môn, y 
chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô nhân luận, châp bản ngã và 
thê giới do vô nhân sanh? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn là 
nhà biện luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác của 
suy luận và sự tùy thuận theo thấm sát, vị ẫy tuyên bố : "Bản 
ngã và thế giới vô nhân sanh". 

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. 


33. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân 
sanh với hai luận chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới 
do vô nhân sanh, chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay 
một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 


34. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy". Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và 
Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, 
nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự 
diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 


Trường Bộ Kinh — Tập ï $7 


được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp 
ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, 
tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những 
pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. 
Và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 

35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về 
quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với mười tám 
luận chấp trên. Này các Tỷ-kheo, nếu có những Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ 
tối sơ, y cứ về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác, 
chúng sẽ chấp. cả mười tám luận chấp trên hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


36. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy". Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa. 
Và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri 
Ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất 
ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm 
của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể 
phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ 
và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


38 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


37. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà- -la-môn 
luận bản về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương 
lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với bốn mươi bốn luận 
chấp. Và những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ 
øì, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai đề xướng nhiều ý kiến sai khác với bốn mươi bốn 
luận chấp? 


38. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau 
khi chết với mười sáu luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la- 
môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu tưởng luận sau 
khi chết, với mười sáu luận chấp? 


Những vị này chủ trương : "Bản ngã có sắc, không có 
bệnh, sau khi chết có tưởng". Chúng chủ trương : "Bản ngã 
có sắc và cũng không có sắc ...", "Bản ngã cũng không có sắc 
và cũng không không có sắc ...", "Bản ngã là hữu biên...", 
"Bản ngã là vô biên ...", "Bản ngã là hữu biên và vô biên", 
"Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên ...", 


"Bản ngã là nhât tưởng ...", "Bản ngã là dị tưởng ...". "Bản 
ngã là thiêu tưởng ...", "Bản ngã là vô lượng tưởng ...", "Bản 
ngã là thuân lạc ...", "Bản ngã là thuân khô ...", "Bản ngã là 


khổ lạc". Chúng chủ trương : "Bản ngã là không khổ không 
lạc, không có bệnh, sau khi chêt có tưởng". 


39. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng 
sau khi chết với mười sáu luận chấp. Này các Tý-kheo, 
những Sa-môn hay Bà-la-môn này chủ trương Hữu tưởng 
luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả mười sáu luận chấp trên, 
hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 39 


40. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này : 
"Những sở kiến Ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến cõi thú 
như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy". Như Lai 
tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không 
chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sơ tri ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ 
tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có chấp thủ. Những pháp ây, này các Tỷ-kheo, là 
những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có 
trí mới có thê phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng 
tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, 
những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Tụng phẩm IH 


1. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có 
tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà- 
la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô tưởng luận 
sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp? 


2. Những vị này chủ trương : "Bản ngã có sắc, không 
có bệnh, sau khi chêt không có tưởng", "Bản ngã không có 


sắc ...", "Bản ngã có sắc và cũng không có sắc ...", "Bản ngã 
không có sắc và cũng không không có sắc ...", "Là hữu 
biên ...", "Là vô biên ...", "Là hữu biên và vô biên ...". Các vị 


này chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có 
bệnh, sau khi chêt không có tưởng. 


40 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


3. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này chủ 
trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có 
tưởng sau khi chết với tám luận chấp. - Này các Tỷ-kheo, 
nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Vô 
tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau 
khi chết, chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


4. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này : 
"Những sở kiến Ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài lại tuệ tri hơn 
thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước 
SỞ fr1 Ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập 
khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự 
xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm 
của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể 
nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và 
truyền thuyết; và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


5. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ 
trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp? 


6ó. Những vị này chấp: "Bản ngã có sắc, không có bệnh, 
sau khi chêt phi hữu tưởng phi vô tưởng... ", "Bản ngã là vô 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 4I 


sắc... ", "Bản ngã có sắc và cũng không có sắc... ", "Bản ngã 
là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc... ", "Bản ngã là hữu biên... 
". "Bản ngã là vô biên... ", "Bản ngã là hữu biên và vô biên... 
t† 

7. Những vị này chấp răng. Bản ngã là phi hữu biên và 
cũng phi vô biên, không có bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng 
phi vô tưởng, với tám luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào, chủ trương phi hữu tưởng phi vô 
tưởng, chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


§. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến những 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy". 
Như Lai tuệ trí như vậy. Ngài tuệ trí hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt 
trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các 
Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ 
những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như 
Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những 
pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới 
nói đến. 

9. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu thất, 
sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Và những 
Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chấp trước sự 


42 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


đoạn diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy 
luận châp? 


10. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hoặc Bà-la-môn chủ 
trương lý thuyết và ý kiến: "Vì bản ngã này có sắc, do bốn 
đại hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi thân hoại bị hủy nát 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã này như 
thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy một số người chủ trương 
sự đoạn diệt, sự tiêu thất và sự hủy hoại của loài hữu tình. 


11. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã như 
ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã 
ây như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản 
ngã khác có thiên tánh, có sắc, thuộc dục giới, ăn các đồ ăn 
đoàn thực. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản 
ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế 
hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một số người chủ trương 
sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


12. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ây như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một 
bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, do ý tạo thành, mọi chỉ 
tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy đủ, không khuyết một căn nảo. 
Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi 
biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, 
sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn 
toàn đoạn diệt". Như vậy có một số người chủ trương sự 
đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


13. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ẫy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ẫy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một 
bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc tưởng, diệt trừ các tưởng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 43 


chống đối, không ức niệm các dị tưởng, nhận hiểu hư không 
là vô biên. Đạt đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không 
biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã 
ẫy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu diệt, sau khi chết không còn 
nữa, nên bản ngã ẫy như thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy 
có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy 
hoại của loài hữu tình. 


14. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ây 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ẫy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một 
bản ngã khác vượt ngoài tất cả không vô biên xứ, nhận hiểu: 
Thức là vô biên. Đạt đến Thức vô biên xứ. Bản ngã ấy ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. 
Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt". 
Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất 
và hủy hoại của loài hữu tình. 


15. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ẫy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một 
bản ngã khác vượt ngoài tất cả Thức vô biên xứ, nhận hiểu: 
không có sở hữu. Đạt đến Vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. 
Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt". 
Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất 

và hủy hoại của loài hữu tình. 


16. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ẫy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một 
bản ngã khác vượt ngoài tất cả Vô sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây 


44 1. Kinh Phạm võng (Brahmuajàla sutfa) 


là tịch tịnh, đây là mỹ diệu. Đạt đến Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ. Bản ngã ây ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy 
tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại, bị hủy nát tiêu 
diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế 
hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một số người chủ trương 
sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


17. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, 
chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, 
hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Này các Tỷ- 
kheo, nếu có những vị Sa-môn hay Bàả-lamôn nào chủ 
trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy 
hoại của loài hữu tình, chúng chấp cả bảy luận chấp trên, hay 
một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 


18. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến những 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy". 
Như Lai tuệ trí. Như vậy, Ngài tuệ trí hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt 
trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Ty-kheo, Như Lai được 
giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này 
các Tỷ-kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, 
tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, 
chỉ những người có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ấy 
Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết: và chính 
những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán Như 
Lai mới nói đến. 

19. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bả-la-môn 
chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước sự tối thượng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 45 


hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ 
trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại 
Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp? 

20. Này các Ty-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ 
trương và quan niệm: "Khi nào bản ngã này tận hưởng, sung 
mãn năm món dục lạc, như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng 
Niết Bàn của loài hữu tình". 


21. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng Niết 
Bàn. Vì cớ sao? Vì rằng tính của dục lạc là vô thường, khổ, 
biến dịch. Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa, nên 
ưu, bi, khổ, muộn, não phát sanh. Khi nào bản ngã ẫây ly các 
dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào đệ nhất thiền; 
thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc, do ly dục sanh. 
Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn". 
Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn 
của loải hữu tình. 

22. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ẫây 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không có. Nhưng bản 
ngã ây như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tôi thượng hiện 
tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây thiền định ấy có tầm, có tứ 
nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy có tầm và tứ, đạt đến 
và an trú đệ nhị thiền. Thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí 
chuyên nhất cảnh, không tầm, không tứ, hỷ lạc do định sanh. 
Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn". 
Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn 
của loài hữu tình. 

23. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 


46 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện 
tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây tâm trí có hỷ và bị kích 
động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không tham hỷ, 
trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc mà các bậc 
thánh gọi là Hỷ niệm lạc trú - đạt đến và an trú đệ tam thiền. 
Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn". 
Như vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn 
của loài hữu tình. 

24. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ẫy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản 
ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện 
tại Niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô 
tháo. Khi nào bản ngã ấy xả lạc và xả khổ, diệt trừ hỷ và ưu 
về trước, đạt đến và an trú vào đệ tứ thiền. Thiền này không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như thế, bản ngã ây đạt 
đến tối thượng hiện tại Niết Bàn". Như vậy có người chủ 
trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


25. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương Hiện tại Niết-bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện 
tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Này các 
Tỷ-kheo, nếu có những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
Hiện tại Niết-bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn 
của loài hữu tình, những vị này sẽ chấp cả năm luận chấp 
trên, hay một trong năm luận chấp trên, ngoài ra không còn 
một luận chấp nào khác nữa. 


26. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy sẽ đưa đến những cõi 
thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy". Như 
Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không 
chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 47 


thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ 
tuệ tri như vậy, này các Tyỷ-kheo, Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các Tỷ- 
kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những 
người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự 
chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những pháp ấy 
những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


27. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ây 
luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương 
lai, sẽ đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn 
luận chấp. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào, luận bàn về tương lai, chấp, kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác. Chúng sẽ chấp 
bốn mươi bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


28. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến những 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy". 
Như Lai tuệ trí như vậy. Ngài tuệ trí hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sư tập khởi, sự diệt 
trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được 
giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


29. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
luận bàn về quá khứ tối sơ và luận bàn về tương lai, luận bàn 
về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ 
và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng 
nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Này các 
Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, luận bàn về quá 


48 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ 
và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ 
về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác. Những vị ấy sẽ chấp sáu mươi hai luận chấp trên, hay 
một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 


30. Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến những 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mệnh như vậy". 
Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ trí hơn thế nữa, và Ngài 
không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội 
tâm được tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi sự diệt 
trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được 
giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


31. Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài 
tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có 
thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự chứng tri, giác ngộ 
và tuyên thuyết, và chính những pháp ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Kết luận 


32. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm 
cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chỉ phối. 

33. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 49 


thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với 
một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình 
khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá 
nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chỉ phối. 

34. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh 
nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ 
của những Sa-môn, Bả-la-môn, là sự kích thích dao động, 
xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 


35. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề này hay 
vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá 
nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc 
của những vị bị tham ái chỉ phối. 

36. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ấy là kinh 
nghiệm cá nhân, là sự không biết không thấy, sự cảm thọ của 
những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên 
tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 


37. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bản về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối SƠ, 
y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 
mười tám luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, 
là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, 


40 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfa) 


Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những 
vị bị tham ái chi phối. 

38. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Chủ trương ấy 
là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm 
thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


39. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương 
ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự 
cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


40. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau khi chết, 
chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà- 
la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chi phối. 

41. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la- 
môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu 
mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ 
trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không 
thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích 
thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. 

42. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước sự hiện 
tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 31 


ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự 
cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phôi. 


43. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bả-la- 
môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn 
luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà- 
la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị 
tham ái chi phối. 

44. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bản về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận 
bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều SỞ kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. 
Chủ trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự 
kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi 
phối. 

45. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do 
sự xúc chạm (của các căn). 


46. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với 
một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình 
khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc 
chạm (của các căn). 


32 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


47. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do 
sự xúc chạm (của các căn). 


48. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề này hay 
vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi là do sự 
xúc chạm (của các căn). 


49. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do 
sự xúc chạm (của các căn). 


50. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối SƠ, 
y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 
mười tám luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc 
chạm (của các căn). 


51. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Chủ trương ây 
phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


52. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương 
ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 

53. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi 
chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 33 


với tám luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm 
(của các căn). 


54. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu 
mất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Chủ 
trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


55. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp trước sự hiện 
tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Chủ trương 
ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


56. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn 
luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các 
căn). 


57. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bản về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận 
bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ và tương lai, y cứ vê quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. 
Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


58. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường còn với bốn luận chấp. Những vị này không có thể 
cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


59. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới, là thường còn đối với 
một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình 


44 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


khác với bôn luận châp. Những vị này không có thê cảm thọ 
những chủ trương trên, nêu không có cảm xúc. 


60. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên với bốn luận chấp. Những vị này không có thê 
cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


61. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề này hay 
vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn với bốn luận chấp. Những vị này không có thê cảm thọ 
những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


62. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị này không có thể cảm 
thọ những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


63. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bản về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sƠ, 
y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 
mười tám luận chấp. Những vị này không có thể cảm thọ 
những chủ trương trên, nếu không có cảm xúc. 


64. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Các vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có 
cảm xúc. 


65. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có 
cảm xúc. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 35 


66. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau khi chết, 
chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp. Các vị này không có thê cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


67. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu 
mắt, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp. Các vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương, trên, nếu không có 
cảm xúc. 


68. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước hiên tại 
Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Các vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu không có 
cảm xúc. 


69. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn mươi bốn 
luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


70. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về tương lai, luận 
bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối 
sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận chấp. 
Những vị này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, 
nếu không có cảm xúc. 

71. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường còn với bốn luận chấp; những Sa-môn, Bà-la-môn 


36 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường 
luận; những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Ngụy biện luận; 
những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận; những 
Sa-môn, Bà-la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, những Sa- 
môn, Bả-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi 
chết; những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng 
Phi Vô tưởng sau khi chết; những Sa-môn, Bảà-la-môn chủ 
trương Đoạn diệt luận; những Sa-môn, Bả-lamôn chủ 
trương hiện tại Niết Bàn luận; những Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về quá khứ tối sơ; những Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y 
cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến 
sai khác với sáu mươi hai luận chấp. Tất cả những vị này có 
những cảm thọ (những chủ trương trên) do sự xúc chạm qua 
sáu xúc xứ. Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát 
khởi; do duyên tham ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu 
phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi, do duyên sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não phát khởi. Này các Tỷ-kheo, khi 
Tỷ-kheo như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự 
nguy. hiểm và sự xuất ly của sáu chỗ xuất xứ, vị ấy sẽ có một 
sự hiểu biết vượt ra ngoài những điều trên. 


72. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn. Bà-la-môn nào 
luận bàn vệ quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay 
luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, 
đề xướng nhiều sở kiến sai khác tất cả những vị này đều bị 
bao trùm bởi lưới của sáu mươi hai luận chấp này, dầu chúng 
nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 


Này các Tỷ-kheo, cũng ví như người đánh cá lành nghề 
hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hô nước nhỏ có mắt 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 37 


sít sao. Người ấy nghĩ: "Những con cá lớn ở trong hồ nước 
nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này, dầu 
chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi 
đây". Cũng như vậy này các Tý-kheo, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào, luận bàn vê quá khứ tối sơ, hay luận bản về tương 
lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về 
quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, 
tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của sáu mươi hai 
luận chấp này; dầu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn 
cuộc bao phủ ở nơi đây. 


73. Này các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tổn tại, 
nhưng cái khiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt. Khi 
thân của vị này còn tôn tại thời chư Thiên và loài Người còn 
có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư 
Thiên và loài Người không thê thấy được. 


Này các Tỷ-kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt 
đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số 
phận với nhánh kia. Cũng như vậy này các Tỷ-kheo, thân của 
Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống 
khác đã bị chặt đứt. Khi thân của vị này còn tồn tại thời chư 
Thiên và loài Người có thê thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng 
chung thời chư Thiên và loài Người không thê thấy được. 

74. Khi nghe nói vậy, đại đức Ananda bạch đức Thế 
Tôn: 

- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch Thế 
Tôn! Pháp môn này gọi là gì, bạch Thế Tôn? 

- Này Ananda, pháp môn này gọi là "Lợi Võng", hãy 
như vậy mà phụng trì; gọi là "Pháp Võng”, hãy như vậy mà 
phụng trì; gọi là "Phạm Võng", hãy như vậy mà phụng trì; 


38 1. Kinh Phạm võng (Brahmujàla sutfq) 


gọi là "Kiếm Võng", hãy như vậy mà phụng trì; gọi là "Vô 
thượng Chiên thăng", hãy như vậy mà phụng trì. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. Trong khi kinh này được truyên thuyêt, 
một ngàn thê giới đêu rung động. 


2. Kinh Sa-môn quả 
(Sàmannaphala suttq) 


1; Nuv vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha 
(Vương Xá) nơi vườn xoài của lìvaka (Kỳ-bà) 
Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tyỷ-kheo một nghìn hai 
trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con bà 
Vihehi (Vi-đề- hi) vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) nhân. lễ Bố 
Tát vào ngày răm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên 
lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. 
Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân 
ngày Bồ Tát cảm hứng nói rằng: "Thật khả ái thay, này các 
khanh, đêm răm sáng trăng! Thật diễm lệ thay, này các 
khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật mỹ miều thay, này các 
khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, 
đêm rằm sáng trăng! Thật điềm lành thay, này các khanh, 
đêm rằm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa- 
môn hay Bả-la-môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta 
được tịnh tín?". Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với 
Ajàtasattu, con bà Videhi vua nước Magadha: "Tâu Đại 
vương, có Pùrana Kassapa (Phú-la Ca- diếp) là vị hội chủ, vị 
giáo trưởng, VỊ sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, 
khai tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng, dồi dào kinh 
nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuôi trưởng 
thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Pùrana Kassapa này. 
Chiêm bái Pùrana Kassapa có thể khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín". Khi nghe nói vậy AJàtasattu, con bà VidehI, vua 
nước Magadha yên lặng không nói gì. 


60 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


3. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có Makkhali 
Gosàla (Mặc-già-lê Cù-xá-lợi) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, 
vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng khai tô giáo 
phái, được quân chúng tôn sùng, dôi dào kinh nghiệm lâu 
ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong 
Đại vương chiêm bái Makkhali Gosàla này. Chiêm bái vị 
Makkhali Gosàla có thể khiến tâm Đại vương được tịnh tín". 
Khi nghe nói vậy. AJàtasattu, con bà Videhi vua nước 
Magadha yên lặng không nói gì. 


4. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có AjIita 
Kesakambàli (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la) là vị hội chủ, vị 
giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh VỌnE, 
khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh 
nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng 
thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Ajita Kesakambàli 
này. Chiêm bái Ajita Kesakambảli có thê khiến tâm Đại 
vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, còn bà 
Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


5. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có Pakudha 
Kaccayana (Bảà-phù-đà Ca-chiên-nê) là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh VỌng, 
khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh 
nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng 
thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Pakudha Kaccàyana 
này. Chiêm bái Pakudha Kaccayana này có thể khiến tâm 
Đại vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy. AJàfasattu, con 
bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói øì. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 61 


6ó. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có SanjJaya 
Belathiputta (Tán-nhã-di Ty-la-phê- phát) là vị hội chủ, vị 
giáo trưởng, VỊ sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, 
khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh 
nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng 
thượng. Mong Đại vương đến chiêm bái Sanjaya 
Belathiputta này. Chiêm bái Sanjaya Belathiputta này có thể 
khiến tâm Đại vương tịnh tín". Khi nghe nói vậy, AJàtasatftu, 
con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


7. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, còn bà 
VidehI, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có Nigantha 
Nàtaputta (Ni-kiền- tử) là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư 
trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tô giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương đến chiêm bái Nigantha Nàtaputta này. Chiêm bái 
Nigantha Nàtaputta có thể khiến tâm Đại vương được tịnh 
tín". Khi nghe nói vậy, AJảfasattu, con bà Videhi, vua nước 
Maøgadha yên lặng không nói gì. 


§. Lúc bấy giờ Jìvaka Komàrabhacca ngồi yên lặng 
cách AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước Magadha không xa 
bao nhiêu. Khi ấy Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha, nói với Jìvaka Komàrabhacca: 


- Này khanh Jìvaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? 


- Tâu Đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng 
con, có Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, 
hiện đang trú ngụ với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm 
năm mươi vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
lan rộng: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 


62 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thê Tôn". Đại vương hãy đên chiêm bái Thê Tôn này. Rât có 
thê, nhờ chiêm bái Thê Tôn, tâm của Đại vương được tịnh tín. 


- Vậy khanh Jìvaka, hãy cho thăng kiệu voi. 
- Vâng, tâu Đại vương. 


9. Jivaka Komàrabhacca vâng theo lời dạy của 
Alàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai người 
thắng năm trăm con voi cái, và con vương tượng vua thường 
cởi, rồi tâu với AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: 
"Tâu Đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm 
những gì Ngài xem là phải thời". Khi bấy giờ Ajàtasattu, con 
bà Videhi, vua nước Magadha biểu các cung phi leo lên năm 
trăm con voi cái mỗi người một con, còn mình thì leo lên 
vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi Ràjagaha, 
dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao, với oai nghi 
của bậc đại vương, thắng tiến đến vườn xoài của Jìvaka 
Komàrabhacca. 


10. Khi AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
đi đến không xa vườn xoàải, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc 
dựng lên. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jìvaka 
Komàrabhacca: 


- Này khanh Jivaka, người phản ta chăng? Này khanh 
Jìvaka, người lường gạt ta chăng? Này khanh Jìvaka, ngươi 
nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn 
như thế này gần một nghìn hai trăm năm mươi vị, mà không 
có một tiếng đẳng hăng, không có một tiếng ho, không một 
tiếng ồn? 

- Tâu Đại vương, thần không phản lại Ngài, thần không 
lường gạt Ngài, tâu Đại vương, thần không nạp Ngài cho kẻ 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 63 


thù, tâu Đại Vương, hãy đi thẳng tới; tâu Đại vương hãy đi 
thăng tới. Tại chô kia trong căn nhà tròn chỗ có những ngọn 
đèn đang thắp sáng. 


11. Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha đi cho đên chỗ voi có thê đi được, rôi xuông voi đi 
đên cửa căn nhà tròn. Khi đên nơi liên nói với ]ìvaka 
Komàrabhacca: 

- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu? 


- Tâu Đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu Đại vương, Thế 
Tôn ngôi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía Nam, ngôi 
trước mặt chúng Tỷ-kheo. 


12. Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha liền 
tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau đi 
đứng một bên, AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
nhìn khắp chúng Tỷ-kheo đang yên lặng an tịnh như một hồ 
nước trong, cảm hứng nói rằng: "Mong hoàng tử 
Udàyibhadda (Ưu-đà-di-bạt-đà) cũng được sự trầm lặng như 
sự trầm lặng của các vị Tỷ-kheo này vậy". 


- Đại vương, hình như tâm trí của Đại vương nặng 
nhiêu về tình thương thì phải? 


- Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udày!bhadda rất 
nhiêu. Mong răng hoàng tử Udàytbhadda cũng được sự trâm 
lặng như sự trâm lặng của chúng Tỷ-kheo này vậy. 


13. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chấp tay vái chào chúng Tỷ-kheo, 
và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước Magadha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, con muôn hỏi Thê Tôn một vân đê này, 
nêu Ngài cho phép con hỏi. 


64 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


- Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của Đại vương. 


14. - Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như 
điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân 
kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dõng 
sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ 
xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm 
bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng TÔ, 
thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức 
nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ 
công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được 
sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an 
lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc 
hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bà- 
la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên 
hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên 
cõi trời. Bạch Thế Tôn, Ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả 
thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 


15. - Này Đại vương, Đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi 
ây với các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác chăng? 

- Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ây với Sa-môn, 
Bà-la-môn khác. 

- Này Đại vương, hãy nói lại cho nghe, các vị ấy đã trả 
lời với Đại vương như thê nào, nêu Đại vương không thây gì 
trở ngại. 

- Bạch Thế Tôn, con không thấy gì trở ngại đối với đức 
Thê Tôn và các bậc như đức Thê Tôn. 


- Vậy Đại vương hãy nói đi. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 65 


16. - Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pùrana Kassapa, 
khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Pùrana Kassapa và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, con nói với Pùrana Kassapa: 
"Ngài Kassapa, cũng như các công nghệ, chức nghiệp này, 
như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, 
quân kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, 
đõng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô 
lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ 
làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng 
rô, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ 
chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực, hiện 
tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự 
thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được 
sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an 
lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, 
liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh 
lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?" 

17. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Pùrana Kassapa 
đã nói với con: "Này Đại vương, tự làm hay khiến người làm, 
chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến 
người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền 
muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây 
sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lây của không 
cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, 
chận đường cướp gtụt, tư thông vợ người, nói láo, hành động 
như vậy không có tội ác gì. Nếu lây một bánh xe sắc bén giết 
hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành 
một chồng chịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra 


66 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, 

tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến 
người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội 
ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí, khiến 
người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà 
có phước báo". Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện 
tại thiết thực của hạnh Sa-môn, Pùrana Kassapa đã trả lời với 
thuyết vô nghiệp. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài 
lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái 
xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện 
tại thiết thực của hạnh Sa-môn, Purana Kassapa đã trả lời với 
thuyết vô nghiệp, bạch Thế Tôn, con nghĩ: "Làm sao một 
người như con lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
ở trong nước con không được vui lòng?" Vì vậy bạch Thế 
Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của 
Pùrana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, dầu không 
mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công 
nhận cũng như không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


19. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Makkhali Gosàla 
(Mạt-già-lê-cù-xá-lợi). Khi đến nơi, con nói lên những lời 
đón chào tụng thân hữu và xã giao với Makkhali Gosảla và 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói 
với Makkhali Gosàla: "Ngài Gosảàla, cũng như các công kỹ 
nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... (như trên)... Bạch 
Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng?" 


20. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Makkhali Gosàla 
đã nói với con: "Này Đại vương, không có nhơn, không có 
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các 
loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, 
các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 67 


loài hữu tình được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha 
tác, không có nhân tác, không có lực, không có tỉnh tấn, 
không có nhân lực, không có sự có găng Của người. Tất cả 
loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng 
đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị dắt 
dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, 
bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu 
loại thác sanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn trăm 
ngàn chủng loại thác sanh, lại có thể sáu ngàn và có thêm sáu 
trăm nữa. Có năm trăm loại nghiệp và có năm nghiệp (theo 
năm căn), lại có ba nghiệp (về thân, khẩu, ý) lại có toàn 
nghiệp (thân và khẩu), và bán nghiệp (ý), có sáu mươi hai đạo, 
sau mươi hai trung kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, bốn ngàn 
chín trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành, bốn 
ngàn chín trăm chỗ ở của loài Naga, hai nghìn căn, ba nghìn 
cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới, bảy tưởng thai, bảy vô 
tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ đốt), bảy loài thiên, bảy loài 
người, bảy loài quỷ, bảy hồ nước, bảy pavutas (rừng hay hỗ 
nhỏ) bảy trăm pavutas bảy vực thắm, bảy trăm papatas (vực 
thăm), bảy mộng, bảy trăm mộng, có tám trắm bốn mươi vạn 
đại kiếp, trong thời gian ấy kẻ ngu và người hiền sau khi lưu 
chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện: với 
giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với 
phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muôi những nghiệp chưa 
được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục 
bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và lạc 
với những vật đo lường, trong khi luân hồi không có giảm 
tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ 
được tung ra sẽ được kéo dải đến mức độ nào đó. Cũng như 
vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyền luân hỗi sẽ trừ 
tận khổ đau". 


68 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


21. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời với 
thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về 
trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả 
lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: 
"Làm sao một người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ở trong nước con không được vui lòng? "Vì 
vậy, bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn 
lời nói của Makkhali Gosảla; không tán thán, không cật nạn, 
dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, 
không công nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 


22. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Ajita Kesakambàli 
(A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la) khi đến nơi con nói lên những 
lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Ajita 
Kesakambảli , và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, con nói với Ajita Kesakambala: "Ngài AjIta 
Kesakambàli , cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều 
tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết 
kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?" 


23. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, AJIta Kesakambàli 
đã nói với con: "Này Đại vương, không có bồ thí, không có 
lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, 
không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những 
vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy 
lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung, 
địa đại trở về trả lại cho địa giới, thủy đại trở về trả lại cho 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 69 


thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về 
trả lại cho phong giới, các căn nhập vào hư không. Bốn 
người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm, 
gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời 
tán tụng, các xương trăng như màu bồ câu và những vật cúng 
dường trở thành tro bụi, chỉ có người ngu mới tán dương sự 
bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối, khi chúng 
chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn 
tại sau khi chết. " 


24. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Ajita Kesakambàli đã trả lời với 
thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái mít lại 
trả lời về trái xoài, hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn, Ajita Kesakambàảli đã trả lời với thuyết 
đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: "Làm sao một người 
như con lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước con không được vui lòng". Vì vậy bạch Thế Tôn, con 
không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Ajita 
Kesakambàli . Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn 
nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


25. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Pakudha 
Kaccayana (Bà-phù-đả-ca-chiên-diên). Khi đến nơi con nói 
lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với 
Pakudha Kaccàyana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, con nói với Pakudha Kaccayana: "Ngài 
Pakudha Kaccayana, cũng như các công nghệ chức nghiệp, 
như điều tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho 
biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?" 


70 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


26. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Pakudha 
Kaccàyana nói với con: "Này Đại vương, có bảy thân không 
bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, 
không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thắng như trụ 
đá. Chúng bất động không chuyền biến, không xâm lăng 
nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau 
hoặc cả khô và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, 
hỏa thân, phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân 
này khômg bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không 
sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thắng như trụ đá. Chúng bất động không chuyên biến, không 
xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, 
hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có 
người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc 
người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén 
chém đầu, thời không có ai tước đoạt sanh mạng của ai cả, 
lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi". 

27. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Kaccàyana đã trả lời 
một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, cũng 
như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít 
lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi 
về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha 
Kaccayana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. 
Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: "Làm sao một người như con 
lại có thể làm một vị Sa-môn, hay Bà-la-môn ở trong nước 
con không được vui lòng". Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không 
tán thán, không cật nạn, bỏ lời nói của Pakudha Kaccayana. 
Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bắt mãn, không công nhận cũng không bác 
bỏ, con từ chỗ ngôi và đứng dậy ra về. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 71 


28. Bạch Thế Tôn, một thời con đến NÑigantha 
Nàtaputta (Ni-kiền-tử). Khi đến nơi, con nói lên những lời 
đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha 
Nàtaputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, con nói với Nigantha Nàtaputta: "Ngài AggIvessana, các 
công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, ... (như trên) ... 
Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn ?" 


29. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha 
Nàtaputta nói với con: "Này Đại vương, một người Nigantha 
(Ni kiền tử) sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới. Này Đại 
vương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn 
loại câm giới? Này Đại vương, một Nigantha sông gìn giữ 
đối VỚI tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sông 
tây sạch tất cả ác pháp và sống với ý chí gìn giữ đối với tất 
cả ác pháp. Này Đại vương, như vậy một Nigantha sống chế 
ngự bởi bốn loại cắm giới. Này Đại vương, vì một Nigantha 
sông chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị ấy được gọi là 
Gotatto (một vị đã đi đến đích), Yatatto (một vị đã điều phục 
tự tâm) và Thitatto (một vị đã an trú được tự tâm)". 


30. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi đến kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta đã trả lời 
với sự chế ngự bởi bốn loại cắm giới. Bạch Thế Tôn, cũng 
như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít 
lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi 
về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha 
Nàtaputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cắm giới. Bạch 
Thế Tôn, con liền nghĩ: "Làm sao một người như con lại có 
thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con 
không được vui lòng". Vì vậy, bạch Thế Tôn, con không tán 
thán, cũng không cật nạn lời nói của Nigantha Nàtaputta. 


72 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


Không tán thán không cật nạn, dù không mãn nguyện, cũng 
không thôt ra lời bât mãn, không công nhận cũng không bác 
bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


3I. Bạch Thế Tôn, một hôm con đến Sanjaya 
Belatthiputta (Tán-nhã-di-Tỳ-la-lê-phất). Khi đến nơi, con nói 
lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với 
Sanjaya Belatthiputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuông một bên, con nói với Sanjaya Belatthiputta: "Ngài 
Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... (như 
trên)... Bạch Ngài, Ngài có thê cho biết kết quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn chăng?" 


32. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Sanjaya 
Belatthiputta đã trả lời với con: "Nếu anh hỏi: "Có một thế 
giới khác hay không?" Nếu tôi nghĩ: "Có một thế giới khác", 
tôi có thể trả lời với anh: "Có một thế giới khác". Nhưng tôi 
không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không 
nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. 
Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: 
"Không có một thế giới khác phải không?" Nếu tôi nghĩ: 
"Không có một thế giới khác", tôi có thể trả lời với anh: 
"Không có một thế giới khác". Nhưng tôi không nói là như 
vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. 
Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: "Không có một thế giới 
khác phải không?" (... như trên... ) "Cũng có và cũng không 
có một thế giới khác?", "Cũng không có và cũng không 
không có một thế giới khác?", "Có loại hữu tình hóa sanh?", 
"Không có loại hữu tình hóa sanh?", "Cũng có và cũng 
không có loại hữu tình hóa sanh?" "Cũng không có và cũng 
không không có loại hữu tình hóa sanh?", "Có kết quả dị 
thục của các nghiệp thiện và ác?", "Không có kết quả dị thục 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 73 


của những nghiệp thiện và ác?", "Cũng có và cũng không có 
kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác?", "Cũng không 
có và cũng không không có kết quả dị thục của những nghiệp 
thiện và ác?", "Như Lai có tồn tại sau khi chết?", "Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết?", "Như Lai có và không có tồn 
tại sau khi chết?", "Như Lai không có và cũng không không 
có tồn tại sau khi chết?". Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ : 
"Như Lai không có và cũng không không có tổn tại sau khi 
chết". Tôi có thể trả lời : "Như Lai không có và cũng không 
không có tôn tại sau khi chết". Nhưng tôi không nói là như 
vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. 
Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế." 

33. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, SanjJaya Belatthiputta đã trả lời với 
Ngụy biện luận. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại 
trả lời về trái mít , hoặc hỏi trái mít lại trả lời trái xoài . Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn, SanJaya Belatthiputta đã trả lời với Ngụy 
biện luận. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ: "Làm sao một người 
như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước con không được vui lòng". Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con 
không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya 
Belatthiputta. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn 
nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận 
cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


34. Vậy nên bạch Thế Tôn, con cũng hỏi Thế Tôn. bạch 
Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp. Như điều 
tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ 
binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ 
can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất 


74 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, 
nhà vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gồm, 
nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác. 
Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ 
chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống 
an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, 
hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc hạnh 
phúc. Chúng giúp cho bạn bẻ được sống an lạc hạnh phúc. 
Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, sự 
cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên 
giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho biết kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn chăng? 


- Đại vương có thể được. Này Đại vương, ta sẽ hỏi Đại 
vương về vân đê này. Đại vương hãy trả lời tùy theo ý muôn 
của Đại vương. 


35. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương có một người 
nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của 
chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét 
mặt (của Đại vương). Người ấy nghĩ: "Thật hy hữu thay! 
Thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả dị 
thục của các công đức. Đức vua AJàtasattu, con của bà 
Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. VỊ vua 
Ajàtasattu con bà Videhi, của nước Magadha, sống tận 
hưởng đầy đủ năm món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị 
thiên thần, còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt (của vua). 
Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo cả sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo". Và người 
nô lệ Ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 75 


gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất 
gia như vậy, người ây sông chế ngự thân, sông chế ngự lời 
nói, sống chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu cầu tối thiểu về 
ăn uống, y áo, hoan hỉ sống an tịnh. Nếu những người của 
Đại vương đến tâu với Đại vương. "Đại vương có biết chăng? 
Có người nô bộc của Đại vương, làm mọi công việc, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt (của Đại 
vương). Tâu Đại vương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. 
Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế ngự thân, chế 
ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu cầu tối thiêu 
về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong an tịnh". Này Đại 
vương, Đại vương có nói như sau chăng?: "Người ấy hãy lại 
với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, 
thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính ái chú ý từng nét mặt?" 

36. - Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con 
kính lễ người Ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy 
ngồi xuông chế, cúng dường người ây các dụng cụ như y, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh và chúng con sẽ ra 
lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 


- Này Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả 
như vậy, thì đó có phải chăng là kêt quả thiệt thực hiện tại 
hạnh Sa-môn? 

- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn. 

- Này Đại vương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ 
nhât của hạnh Sa-môn mà Ta đã trình bày. 


76 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


37. - Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh Sa-môn? 


- Này Đại vương, có thể được. Này Đại vương. Ta sẽ 
hỏi Đại vương về vấn đề này. Đại vương hãy trả lời tùy theo 
ý muốn của Đại vương. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương 
có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công 
khố. Người ấy nghĩ: "Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay 
quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thục của các công 
đức. VỊ vua AJjàtasattu, con của bà VidehI, nước Magadha, là 
người, tôi cũng là người. VỊ vua AJàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha, sông tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc, tôi 
nghĩ không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phu, 
gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các 
công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo". Và 
người nông phu ây, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
cà sa, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia tu đạo. 
Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế 
ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu cầu tối thiểu 
về ăn uống, y áo, hoan hỷ sông an tịnh. Nếu những người của 
Đại vương đến tâu với Đại vương: "Đại vương có biết chăng? 
Có người nông phu của Đại vương, người gia chủ, nạp thuế 
má, làm giàu công khố. Tâu Đại vương, người ấy đã cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế 
ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu 
cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh". Này 
Đại vương, Đại vương có nói: "Người hãy đến lại với ta, hãy 
làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công 
khô"? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 77 


38. - Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại chúng con 
kính nể TEƯưỜi Ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy 
ngồi xuống chế, cúng dường người ây các dụng cụ như y, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bịnh. Và chúng con sẽ 
ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 


- Này Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả 
như vậy thời đó có phải là kêt quả thiệt thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng? 


- Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn. 


- Này Đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, mà Ta trình bày. 


39. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tại khác nữa của hạnh Sa-môn, vi diệu hơn, thù 
thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
vừa kế trên? 


- Này Đại vương có thể được. Này Đại vương, hãy lóng 
tai nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Vâng, Thế Tôn. Vua Ajàtasattu con bà Videhi vua xứ 
Magadha trả lời Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


40. - Này Đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên Nhơn, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 


78 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


41. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau khi 
nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có 
lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: "Đời sông gia đình đầy 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sông 
xuất gia phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sông ở gia đình có thê sống theo phạm hạnh hoàn toàn 
đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình". 
Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ 
bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
g1a đình. 


42. Khi đã xuất gia như vậy, vị ây sống chế ngự VỚI Sự 
chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập 
trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt 
trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh 
giác, và biết tri túc. 

43. Đại Vương! Thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? 
Ở đây, này Đại Vương, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu 
tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lẫy của không cho, tránh xa lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự 
sông thanh tịnh, không có trộm cướp, như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


44. Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 79 


không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như 
vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những 
người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Tỷ- 
kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, 
hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như 
vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

VỊ ây từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. VỊ ẫy 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời 
có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về 
luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 


45. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây 
cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi 
thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch. Từ bỏ trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Từ bỏ 
dùng giường cao và giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ 
bỏ nhận các hạt sống. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận đàn 
bà con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ nhận cừu và đê. 
Từ bỏ nhận gia cầm và heo. Từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa 
cái. Từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai. Từ bỏ nhận người môi 
giới hoặc tự mình làm môi giới. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự 
gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh 


ở0 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


như hồi lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương tồn, sát hại câu 
thúc, bứt đoạt, trộm cặp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của 
vị ây trong giới luật. 


46. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông làm hại các 
hạt giống và cây cối như hạt giông từ rễ sanh, hạt giống từ 
nhánh cây sanh, hạt giống từ đốt cây sanh, hạt giống từ chiết 
cây sanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. Còn vị 
ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


47. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và 
thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các món ăn, cất chứa các 
đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đỗ nằm, 
cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ 
bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 
giới luật. 

48. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du 
hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, 
nhịp tay, tụng chú, đánh trồng, diễn các tuồng thần tiên, mãi 
võ, đầu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đâu bò đực, đầu dê, đấu cừu, 
đấu gà, đâu chim cun cút, đâu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ 
các du hí không chơn chánh như trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


49. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và 
theo các trò giải trí. Như cờ tám hình vuông, cờ mười hình 
vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô 
có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho 


Trường Bộ Kinh — Tập ï bẾi 


sụp đồng thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lây tay làm viết, chơi 
banh, chơi thôi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn 
nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe 
con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị 
ấy thì từ bỏ đánh bài cà các loại giải trí như trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

50. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các 
giường cao và giường lớn như ghế bảnh, ghế trường kỷ, nệm 
trải 8iường bằng len, vải trải giường nhiêu tắm nhiều màu, 
chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình 
các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía mên băng lông thú 
một phía, mèền có đính ngọc, mền bằng lụa, tắm khảm lớn có 
thể chứa mười sáu người múa, mèền voi, mền TBỰA, mên xe, 
mền bằng da sơn dương khâu lại với nhau, mền bằng da con 
sơn dương khâu lại gọi là Kadali, tắm thảm với lều che phía 
trên, ghế dài có gôi đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ 
không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy 
là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

51. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các 
đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập 
tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và 
phân SOI, phần mặt và sáp mặt, vòng tay tóc giả trên đầu, 
gậy cầm tay, Ông thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, 
ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không 
dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


52. Trong khi một sô Sa-môn, Bà-la-môn, dâu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vân sông nói những 


ớ2 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


câu chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện nói về vua 
chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu 
chuyện về binh lính, câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện về 
chiến tranh, câu chuyện vê đồ ă ăn, câu chuyện về đồ uống, câu 
chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về 
vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, câu chuyện về bà con, 
câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về 
thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu 
chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ô ông, câu chuyện về vị 
anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy 
nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, 
các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến 
trạng của đại vương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không 
hiện hữu. Còn vị ẫy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích, tầm 
thường kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

53. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận 
tranh chấp như nói: "Ngươi không biết pháp và luật này, tôi 
biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? 
Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. 
Lời tôi nói mới tương ưng, lời nói của người không tương 
ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những 
điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã 
bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu. Ngươi đã bị 
thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Nếu có thê được, 
găng thoát ra khỏi lối bí". Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc 
biện luận, tranh chấp kế trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy 
trong giới luật. 

54. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn đo tín thí cũng dường, vẫn còn sống cho đưa các 
tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các đại 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 63 


thần của vua, cho các vị Sát-đề-ly, cho các vị Bà-la-môn, cho 
các gia chủ cho các thanh niên và nói rằng: "Hãy đi đến chỗ 
ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ 
kia". Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm môi 
giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

5Š. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói 
lời siễm nịnh, gợi ý, đèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói 
lời lừa đảo và siễm nịnh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị 
ấy trong giới luật. 


56. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu 
tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tẾ 
muôống, dùng miệng phun hạt cải v. v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế 
tắm, tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem 
địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu 
quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa 
rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim quạ, 
khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói 
của chim. Còn vị ấy thì tránh xa những tà hạnh kê trên. Như 
vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


57. Trong khi một số Sa-môn, Bả-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, 
tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây 
cung, tướng võ khí, tướng đàn bà. tướng đản ông, tướng 
thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ 
nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng 
bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun 
cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú 


ở4 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tả mạng kê trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


58. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng, như đoán trước: "Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi 
quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, 
vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua 
bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên 
này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia". Còn vị ẫy thì từ bỏ 
những tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 
giới luật. 

59. Trong khi có một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu: đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống 
băng những tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có nguyệt thực, sẽ 
có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng 
chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao 
băng, các tính tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tính tú sẽ đi ngoài 
chánh đạo, sẽ có sao bằng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, 
sẽ có động, sẽ có sâm trời, mặt trăng mặt trời các sao sẽ mọc, 
sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, 
nhật thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi 
đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời 
đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi 
đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh tú đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả 
như thế này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này, 
động đất sẽ có kết quả như thế này, sắm trời sẽ có kết quả như 
thế này, mặt trăng mặt trời các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết 
quả như thế này". Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống 
băng tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 
giới luật. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 65 


60. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông bằng 
tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ 
được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ôn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có 
bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón 
tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình". Còn vị 
ấy thì tránh xa các tà mạng kế trên. Như vậy là giới hạnh của 
vị ấy trong giới luật. 

61. Trong khi một số Sa-môn, _Bà-la-môn, dầu. đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng 
những tà mạng, như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rễ về 
nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt để 
hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi 
nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú 
để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người 
bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng 
lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa 
chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị 
điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để 
biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri 
thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy 
là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

62. Trong khi một số Sa-môn, _Bả-la-môn, dầu. đã dùng 
các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng 
những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ồn, để 
khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà 
bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để 
tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, 
lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các nhơ 
bân về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tây tịnh 
trong đâu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua 


6ó 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, 
làm thầy thuốc, mô xẻ chữa bệnh cho con nít, cho thuốc 
uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. 
Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 


63. Và như vậy, Đại vương, vị Tỷ-kheo ấy, nhờ đầy đủ 
giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương 
diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một vị Sát đề ly đã làm 
lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ 
hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này 
Đại vương, Tỷ-kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật, nên không thấy 
sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị ấy 
nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm 
không vẫn đục. Như vậy, này Đại vương, Tý-kheo đầy đủ 
giới luật. 

64. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? Này 
Đại vương, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không nắm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, 
các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... thân cảm xúc... ý nhận 
thức các pháp, vị ấy không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ây, 
nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vẫn đục. Như vậy, này Đại 
vương, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


65. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác? 
Đại vương, ở đây, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đêu tỉnh giác; 


Trường Bộ Kinh — Tập ï ớ7 


khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều 
tỉnh giác, khi ăn, uông, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, 
tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo chánh 
niệm tỉnh giác. 

66. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo biết đủ? Ở đây Tỷ- 
kheo bằng lòng với tắm y đề che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Đại 
vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo 
hai cánh; cũng vậy, Đại vương, vị Tỷ-kheo băng lòng với 
tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ- 
kheo biết đủ. 

67. Vị ấy, với giới uẫn cao quý này, với sự hộ trì các 
căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với 
hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, 
như rừng, gộc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, 
ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị 
ấy ngôi kiết già, lưng thắng tại chỗ nói trên, và an trú chánh 
niệm trước mặt. 

68. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly 
tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ẫy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, 
vị Ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên; với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm, thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không 
trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


68 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


69. Này Đại vương, như một người mắc nợ, liền làm các 
nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, người ấy không 
những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. 
Người ấy nghĩ: "Ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. 
Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ 
cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ". Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng, hoan hỷ. 


70. Này Đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn, 
trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời 
glan người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi 
phục. Người ây nghĩ. "Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm 
trọng, ăn uông không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, 
ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục". Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng hoan hỷ. 


71. Này Đại vương, như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, 
tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị 
nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài 
sản không bị giảm tổn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng 
hoan hỷ. 


72. Này Đại vương, như một người nô lệ, không được tự 
chủ, lệ thuộc người khác, không được tự đo đi lại. Người ấy, 
sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ 
thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại. 
Người ây nghĩ: "Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, 
lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người được giải thoát, được tự do đi lại". Người ẫy nhờ vậy 
được sung sướng hoan hỷ. 


73. Này Đại vương, như một người giàu có, nhiều tài 
sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiêu lương thực, đây những 


Trường Bộ Kinh — Tập ï ớ9 


nguy hiểm. Người ấy, sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, 
đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy 
nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc 
thiếu lương thực, đây những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua 
khỏi bãi sa mạc Ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có 
nguy hiểm". Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


74. Như vậy, này Đại vương, Tyỷ-kheo tự mình quán 
năm triển cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như 
ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này Đại 
vương, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như 
được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn, này 
Đại vương, Tỷ-kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. 


75. Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân hoan 
sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được 
khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thâm 
nhuân. 


76. Này Đại vương, như một người hầu tắm lão luyện 
hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau băng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm 
nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong 
lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này Đại vương, Tỷ-kheo thắm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy 
thấm nhuằn. 


90 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


77. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ẫy diệt tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm Tỷ-kheo ấy thấm 
nhuần, tâm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ 
lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sanh ẫy thấm nhuần. 


78. Này Đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong 
dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương 
Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suỗi nước mát từ hồ nước ấy phun ra 
thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, 
với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ây không 
được nước mát lạnh thắm nhuẳn. Cũng vậy, này Đại vương, 
Tỷ-kheo thấm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 
thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân, không được hỷ lạc do định sanh ẫy thắm nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


79. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là "Xả niệm lạc trú”, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ- 
kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nảo trên 
toàn thân, không được lạc thọ không có hỷ ẫy thắm nhuằn. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 9] 


80. Này Đại vương, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen 
hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đầu 
ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuằn tâm ướt, đầy tràn thấu 
suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thê 
sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh 
ấy thấm nhuằần. Cũng vậy, này Đại vương Tỷ-kheo thấm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuần. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


S1. Lại nữa, này Đại vương, Ty-kheo, xả lạc, xả khô, 
diệt hýÿ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ-kheo ẫy thấm 
nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thấm nhuằn. 


82. Này Đại vương, ví như một người ngôi, dùng tắm 
vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này Đại vương, Tỷ- 
kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm 
thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuân. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu, thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


92 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân 
ẫy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


84. Này Đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo châu, 
đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo mài, sáng 
chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi 
giây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi giây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có 
mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy: Hòn lưu ly bảo châu 
này, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo mài, 
sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi 
giây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi giây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này 
Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy. Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong 
thân ẫy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực, hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu và thù thắng hơn những quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 

85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện 
một thân do ý làm ra. VỊ ẫy tạo một thân khác từ nơi thân 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 93 


này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiêt lớn 
nhỏ, không thiêu một căn nào. 


86. Này Đại vương, ví như mọt người rút một cây lau ra 
ngoài vỏ. Người ấy nghĩ: Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, 
cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra. Này Đại vương, ví như 
một người rút thanh kiếm từ bao kiếm; thanh kiếm khác, bao 
kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này Đại 
vương, ví như một người lột xác một con răn. Người â ây nghĩ: 
Đây là con rắn, đây là xác rắn, con răn khác, xác rắn khác, và 
con răn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này Đại vương, 
với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Ty-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý 
làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc 
pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiếu 
một căn nào. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần 
thông. VỊ ẫy chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến 
hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết già đi 
trên hư không như con chim; với bản tay, chạm và rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như 
vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


94 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


88. Này Đại vương, ví như một người thợ gốm khéo tay, 
hay đệ tử người thợ gôm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có 
thê làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này Đại vương, ví 
như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, 
với ngà khéo đẽo đũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở 
thích. Này Đại vương, ví như người thợ vàng khéo tay hay 
đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn có thê làm 
các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy này Đại vương, 
với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tỷ-kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông. Vị ấy chứng 
được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi, như đi ngang qua hư không; độn thổ trồi lên, 
ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không 
chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như 
còn chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng, 
những vật có đại oai lực, đại oal thần như vậy; có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên. 


Này Đại vương đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ 
thông. Tý-kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể 
nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. 


90. Này Đại vương, ví như một người đang đi qua 
đường, nghe tiếng trồng lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng 
xập xõa và tiếng kiếng. Người ây nghĩ: "Đây là tiếng trống 
lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng xập xõa, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 95 


tiếng kiếng". Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ thanh 
tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và 
Người, xa và gần. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm 
thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của 
loài người với tâm của mình, vị ẫy biết được như sau: 


Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, 
biết là tâm không có tham. 

Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sản, 
biết là tâm không có sản. 

Tâm có sỉ, biết là tâm có sỉ. Tâm không có sỉ, biết là 
tâm không có sỉ. 

Tâm chuyên chu, biết là tâm chuyên chủ. Tám tán 
loạn, biết là tâm tán loạn. 

Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại 
hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. 

Tám chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, Tâm 
võ thượng, biết là tâm vô thượng. 

Tâm thiên định, biết là tâm thiển định. Tâm không 
thiên định, biết là tâm không thiên định. 


%6 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải 
thoát, biết là tâm không giải thoát. 

92. Này Đại vương, ví như một người đàn bà, một 
người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa 
trang sức, nhìn mặt của mình trong tắm gương trong sạch, 
sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vét, liền 
biết mặt có tỳ vết; nếu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt 
không có tỳ vết. Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, 
không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm 
đến tha tâm thông. Tỷ-kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của mọi người với tâm của mình, vị ây biết được như 
sau: 


Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có tham, 
biệt tâm không có tham. 

Tâm có sân biết tâm có sân. Tâm không có sán, biết 
tâm không có sán. 

Tâm có sỉ, biết tâm có sỉ. Tâm không có sỉ, biết tâm 
không có sỉ. 

Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán 
loạn, biết là tâm tán loạn. 

Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải là đại 
hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. 

Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm 
võ thượng, biết là tâm vô thượng. 

Tâm thiên định, biết là tâm thiển định. Tâm không 
thiên định, biết là tâm không thiên định. 

Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải 
thoát biết là tâm không giải thoái. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 97 


93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng 
minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: 
“Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


94. Này Đại vương, ví như một người đi từ làng mình 
đến làng khác, từ làng ây đi đến một làng khác nữa, và từ 
làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ: "Ta từ làng 
của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã 
ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế 
này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta". Như vậy, này 
Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng 
minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. VỊ ấy nhớ: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế 


98 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutffta) 


này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh ra chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế này, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, Tỷ- 
kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những quả thiệt thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. 


95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về 
sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đêu do hạnh nghiệp của 
chúng: "Này các Hiển giả, những Tôn giả này làm những 
điều ác hạnh về thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, 
những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy vị ẫy với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bắt hạnh, 
đều do hạnh nghiệp của chúng. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 99 


96. Này Đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, 
giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ thấy 
những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, 
ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ: 
"Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, 
những người này đi qua lại trên đường, những người này 
ngồi giữa ngã tư, trên đài thượng". Cũng vậy, này Đại vương 
với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. 


Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiền giả, những chúng sanh 
này làm những ác hạnh vê thân, lời và ý, phi báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người 
này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng 
sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ 
báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này Đại vương, đó là 
quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù 
thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
trước. 


100 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


97. "Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị 
ấy biết như thật "đây là khổ", biết như thật "đây là nguyên 
nhân của khổ", biết như thật "đây là khổ diệt", biết như thật 
"đây là con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật "đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật "đây là nguyên nhân của lậu 
hoặc", biết như thật "đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như 
thật "đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 
Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. VỊ ẫy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 

98. Này Đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ 
nước, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm. Một người có 
mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn 
sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: 
"Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. 
Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ". Cũng vậy, 
này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên dễ sử dụng, vững chắc, 
bình thản như vậy. Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận 
trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật "đây là 
nguyên nhân của khổ", biết như thật "đây là khô diệt", biết 
như thật "đây là con đường đưa đến khô diệt", biết như thật 
"đây là những lậu hoặc", biết như thật "đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật "đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, 
biết như thật "đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T01 


của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết: Sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm; sau đời 
hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. 

Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn trước. Này Đại vương, không có một 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn nào vi diệu và thù 
thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn này. 


99. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, vua 
nước Magadha bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, 
như người dựng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và 
nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tý-kheo 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, 
con đã phạm một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô minh, vì bắt thiện, 
con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chơn chánh, để 
đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một 
tội để con ngăn chận về tương lai". 


100. - Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị 
vua chơn chánh, để đoạt vương quyền. Vì Đại vương đã thấy 
tội ây là một tội, đã thú tội đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội 
ây cho Đại vương. Đó là một sự tiễn bộ, này Đại vương, 
trong luật pháp của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú 
tội đúng với Chánh pháp, và ngăn chận ở tương lai. 


102 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suffta) 


101. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, vua 
nước Magadha bạch Thê Tôn: "Bạch Thê Tôn, nay chúng 
con phải cáo từ, chúng con có nhiêu bôn phận, nhiêu việc 
phải làm". 

- Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ ra là phải 
thời. 


Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn 
và từ biệt. 

102. Lúc bấy giờ, khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua 
nước Magadha đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Ty-kheo, tâm vua ây rất ă ăn năn, này các Tỷ- 
kheo, tâm vua Ấy, rất hồi lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng vua 
cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại ngay chỗ ngồi này, vua 
ấy đã chứng được pháp nhãn, không trần cấu, không ô ué. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) 
(Ambattha sufífq) 


Tụng phẩm ] 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala 
tên là lIcchànankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchànankala 
trong khu rừng tên là Icchànankala. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi ở tại Ukkattha, 
một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong 
phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp 
cho để hưởng một phần lợi tức. 


2. Bà-la-môn Pokkharasàdi nghe đồn: Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay đang du hành 
tại nước Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm 
trăm vị, đã đến Icchànankala, ở tại Icchànankala trong khu 
rừng tên là Icchànankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi 
hiển thị cho mọi loài được biết, Ngài thuyết pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm 


104 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutfq) 


hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị 
A-la-hán như vậy thì rât quý". 


3. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha (A-ma-trú) là đệ 
tử của Bà-la-môn Pokkharasảdi, một vị đọc tụng Thánh điển, 
chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ đà với tự vựng, lễ 
nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ 
ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như 
vậy khiến các thân giáo sư phải nói: "Điều gì ta biết, ngươi 
cũng biết; điều gì ngươi biết, ta cũng biết". 

4. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi nói với thanh 
niên Ambattha: "Này Ambattha thân yêu, Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca, nay đang du hành tại 
nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị, đã đến tại lcchànankala trú tại Icchànankala. Những tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, ... Phật, 
Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi 
loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa văn đây đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ, thanh tịnh. Nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy 
thì rất quý". Này Ambattha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa-môn 
Gotama, và tìm hiểu lời đồn về Tôn giả Gotama là như vậy 
hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về 
Tôn giả Gotama". 


5. - Làm thế nào con được biết về Tôn giả Gotama, 
được biết lời đồn về Tôn giả Gotama như vậy là đúng hay 
không, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, hay không phải 
như vậy? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 105 


- Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 
ba mươi hai tướng của vị đại nhân, những a1 có ba mươi hai 
tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào 
khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương 
chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy châu báu. Bảy món báu 
này là xe báu, voi báu, ngựa báu, ma ni báu, ngọc nữ báu, cư 
sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một 
ngàn con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến 
thắng ngoại quân. VỊ này sông, thống lãnh quả đất cùng tận 
cho đến đại đương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, 
không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta đã 
cho con chú thuật. Con đã nhận những chú thuật Ấy. 


6. - Thưa vâng. 


Thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bả-la-môn 
Pokkharasàdi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, hướng thân về phía hữu, cỡi xe ngựa cái và 
cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng 
Icchànankala. Đi xe đến chỗ không còn đi được xe, 
Ambattha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. 


7. Lúc bấy giờ một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành 
ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các Tỷ-kheo ấy và 
hỏi: "Các Hiền giả, nay Tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? 
Chúng tôi đến đây đề yết kiến Tôn giả Gotama". 


§. Các Tỷ-kheo liền nghĩ: "Thanh niên Ambattha này 
thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà-la-môn 
Pokkharasàdi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại 
như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như vậy, không có 
khó khăn gì". Những Tỷ-kheo ấy nói với thanh niên 
Ambattha: "Này Ambattha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của 


106 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


Ngài. Hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành 
lang, đẳng hắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho 
ông". 

9. Thanh niên Ambattha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy 
một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, đằng hăng và 
gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambattha 
bước vào. Các thanh niên khác cũng bước theo, nói những 
lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên, còn thanh niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra 
những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, 
hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi 
Thế Tôn đang ngồi. 


10. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Có phải, đối với các bậc Bà-la-môn trưởng lão, đứng 
tuổi, các bậc giáo sư và tÔ sư, ngươi cũng nói chuyện như 
vậy, như ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát 
gừng trong khi Ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời 
hỏi thăm nhát gừng trong khi Ta đang ngồi? 


- Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà nói chuyện 
với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đi. Phải 
đứng mà nói chuyện với một vị Bả-la-môn, này Gotama, nếu 
vị ây đang đứng. Phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà-la- 
môn, này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi. Phải năm mà nói 
chuyện với một vị Bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ẫy đang 
nằm. Chỉ với những vị Sa-môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiện, đen 
đủi, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện 
như vậy, như với ngươi, Gotama". 


11.- Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một ý 
định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đên mục đích đã đưa ngươi 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 107 


đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô giáo dục, dầu nó 
tự cho là có giáo dục. Như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa! 


12. Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục 
như vậy, liền phần nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ 
báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: "Sa-môn Gotama 
có ác ý đối với ta", liền nói với Thế Tôn: 

- Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích ca; này 
Gotama, ác độc là dòng họ Thích ca; này Gotama, khinh suất 
là dòng họ Thích ca; này Gotama hung dữ là dòng họ Thích 
ca. Là đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, dòng họ Thích ca 
không kính nhường Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, 
không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 
Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng 
pháp. khi dòng họ Thích ca này, những hạng đê tiện, thuộc 
thành phần đê tiện lại không kính nhường Bà-la-môn, không 
cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, không cúng 
dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la-môn . 


Như vậy, thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã buộc tội 
dòng họ Thích ca là đê tiện. . 


13. - Này Ambattha, dòng họ Thích ca đã làm gì phật 
lòng ngươi? 


- Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca-tỳ- 
lavệ) có việc phải làm cho thầy ta là Bả-la-môn 
Pokkharasàdi, và đến tại công hội trường của dòng họ Thích. 
Lúc bấy giờ một số đông dòng họ Thích ca và thanh niên 
Thích ca đang ngồi trên ghế cao tại công hội trường. Chúng 
cười với nhau, dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau, ta nghĩ 
chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại 
không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải 
lẽ, thật không đúng pháp, khi chúng Thích ca này là những 


108 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường 
Bả-la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lê bái Bả-la- 
môn, không cúng dường Bà-la-môn, không tôn trọng Bà-la- 
môn. 


Như vậy thanh niên Ambattha lần thứ hai đã buộc tội 
dòng họ Thích ca là đê tiện. 


14. - Này Ambattha, cũng như con chím cáy, con chim 
cáy con có thê tự hát thỏa thích trong tô của nó. Này 
Ambattha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích ca. Thật không 
xứng để cho Ambattha phải phật lòng vì một vẫn đề nhỏ mọn 
này. 

15. - Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát để ly, Bà- la- 
môn, Phệ-xá và Thủ-đà-la. Này Gotama, trong bốn giai cấp 
này, ba giai cấp Sát-đề-ly, Phệ-xá và Thủ-đà-la là để hầu hạ 
hạng Bà-la-môn . Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, 
thật không đúng pháp khi chúng Thích-ca này là những hạng 
đê tiện, thuộc thành phân đê tiện, lại không kính nhường Bà- 
la-môn, không cung kính Bà-la-môn, không lễ bái Bà-la-môn, 
không tôn trọng Bà-la-môn . 

Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã buộc tội 
dòng họ Thích ca là đê tiện. 

16. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: "Thanh niên Ambattha 
này đã phi báng dòng họ Thích-ca đê tiện một cách quá đáng. 
Nay ta phải hỏi dòng họ của nó". Rồi Thê Tôn hỏi thanh niên 
Ambattha: 

- Dòng họ ngươi là gì? 

- Này Gotama, dòng họ ta là Kanhàyana. 

- Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá 
khứ, thời dòng họ Thích ca là thây của ngươi. Và ngươi là 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 109 


con của một nữ tỷ của dòng họ Thích ca. Này thanh niên 
Ambattha, tô tiên của Thích ca là vua Okkàka. Thuở xưa, 
này Ambattha, vua Okkàka muốn trao vương vị cho hoàng tử 
con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuôi ra khỏi 
nước những người con đầu của mình là Okkàmukha, 
Karandu, Hatthiniya, Sinipura. Bị tân xuất khỏi nước, những 
hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hồ nước, 
trên sườn núi Hy-mã- -lạp sơn. Vì sợ huyết thông của mình bị 
lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với 
những người chị của mình. 


- Này Ambattha, một hôm vua Okkàka nói với vị đại 
thần tùy tùng: "Này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở 
đâu?" - "Bạch Đại vương, có một khu rừng lớn, bên một hỗ 
nước trên sườn núi Hy-mã-lạp-sơn. Nay các hoàng tử ở tại 
chỗ Ấy. Các hoàng tử, vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn 
huyết thống khác nên ăn nằm với những người chị của mình". 


- Này Ambattha, vua Okkàka liền cảm hứng thốt lời 
tụng hân hoan: "Các hoàng tử thật là những Sakya (cứng như 
lõi cây sồi), các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng". 
Này Ambattha, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya 
và vua Okkàka là vua tổ của dòng họ Thích-ca. Này 
Ambattha, vua ấy có một nữ tỳ lên là Disà. Nữ tỳ này sinh hạ 
một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: "Này 
mẹ, hãy rửa cho con; này mẹ hãy tắm cho con; này mẹ hãy 
gội sạch đồ bất tịnh này. Và con sẽ giúp ích cho mẹ". Này 
Ambattha, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ nên người 
ta cũng gọi Kanhà là ác quỷ. Chúng nói như thế này: "Đứa 
trẻ này, vừa mới sanh đã nói. Một Kanha vừa mới sanh”. Này 
Ambattha, từ đó trở đi chữ Kanhàyanà được biết đến. Và 
Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanhàyana. Này Ambattha, nếu 
theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích- 


110 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutfđ) 


ca là thây của ngươi, và ngươi là con một nữ tỳ của dòng họ 
Thích ca. 


17. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế 
Tôn: 

- Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên 
Ambattha là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên 
Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con 
nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên 
Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà 
bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả 
Gotama về vấn đề này. 


18. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy. 


- Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ: "Thanh niên 
Ambattha không được sanh vào quý tộc, thanh niên 
Ambattha không thuộc con nhà danh giá, thanh niên 
Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh niên Ambattha 
không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha 
không phải là nhà bác học, thanh niên Ambattha không thê 
biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này", thời thanh 
niên Ambattha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên 
biện luận với Ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ: "Thanh 
niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha 
thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, 
thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên 
Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện 
luận với Gotama về vấn đề này", thời các ngươi hãy đứng ra 
một bên và để thanh niên Ambattha biện luận với ta về vẫn 
đề này. 


19. - Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh vào 
quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh 


Trường Bộ Kinh — Tập ï TII 


niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà 
hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh 
niên Ambattha có thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn 
đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ambattha sẽ 
cùng với Gotama biện luận về vấn đề này. 


20. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi 
ngươi dầu không muốn, ngươi cũng phải trả lỜI. Nếu ngươi 
không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác, hoặc 
giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể 
ra làm bảy mảnh. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi 
có nghe các Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư 
nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tô 
phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Nghe nói vậy thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần 
thứ hai Thê Tôn nói với thanh niên Ambattha: 


- Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe các nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ 
phụ của dòng họ Kanhàyanà? 


Lần thứ hai thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế Tôn 
lại nói với thanh niên Ambattha: 


- Ambattha, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời 
ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha ai được Thế Tôn hỏi 
đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu 
của người ấy sẽ bị bê ra làm bảy mảnh tại chỗ. 

21. Lúc bấy giờ, thần Dạ xoa Vajirapàni đang cầm một 
chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu của thanh 
niên Ambattha với ý định: "Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba, 
một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambattha không trả lời, 


112 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


thời ta sẽ đánh bê đầu nó ra làm bảy mảnh". Chỉ có Thế Tôn 
và thanh niên Ambattha mới thấy thần Dạ xoa Vajirapàni. 
Thanh niên Ambattha thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, 
lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự 
hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế 
Tôn: 

- Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói 
lại cho. 


- Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị 
Bà-la-môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư HÓI đến 
nguồn gốc của dòng họ Kanhàyanà không? Ai là tổ phụ của 
dòng họ Kanhàyanà? 


- Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như Tôn giả 
Gotama đã nói. Chính từ đó nguôn gôc của dòng họ 
Kanhàyanà. VỊ ây là tô phụ của dòng họ Kanhàyanà. 


22. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: 


- Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện sanh, người 
ta nói thanh niên Ambattha là con dòng không phải quý phái; 
người ta nói thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ của dòng 
họ Thích-ca; người ta nói dòng họ Thích-ca là chủ của thanh 
niên Ambattha. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa-môn Gotama 
mà lời nói bao giờ cũng chân thực, lại không phải là người 
có thê tin được. 

23. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: "Các thanh niên đã 
phi báng quá đáng thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ rồi. 
Nay Ta hãy giải tỏa cho Ambattha". Rồi Thế Tôn nói với các 
thanh niên: 


- Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng 
thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ. Kanha ây trở thành 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T13 


một tu sĩ vĩ đại. VỊ này đi về miền Nam, học các chú thuật 
Phạm thiên, rồi về yết kiến vua Okkàka và yêu cầu gả công 
chúa Khuddarùpi cho mình. Vua Okkảka vừa giận, vừa tức, 
mắng rằng: "Ngươi là ai, con đứa nữ tỳ của ta mà dám xin 
con gái Khuddarùpi của ta", và vua liền lắp tên vào cung. 
Nhưng vua không thê bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên 
xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và 
tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Kanhà: - "Đại đức, hãy để cho 
vua an toàn! Đại đức, hãy để cho vua được an toản!" - "Nhà 
vua sẽ được an toàn, và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, 
thời toàn thê quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo!" - "Đại đức 
hãy để cho vua được an toàn! Hãy để cho quốc độ được an 
toàn!" - "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn! 
Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ 
không mưa trong bảy năm!" - "Đại đức, hãy để cho nhà vua 
được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn! Và hãy để 
cho trời mưa!" - "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được 
an toàn và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến 
phía thái tử. Một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn!". 

Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với 
Okkàka: "Okkàka hãy nhắm cây cung đến phía thái tử. Một 
sợi lông của thái tử sẽ được an toàn”. 


Vua Okkàka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi 
lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okkàka hoảng sợ, 
khiếp đảm sự trừng phạt, thuận cho con gái Khuddàrùpi. Này 
các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambattha một 
cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Kanha là một vị ấn sĩ vĩ 
đại. 


24. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambattha: 


- Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên 
Sát-đê-Ïy cưới một thiêu nữ Bà-la-môn . Do sự sum họp ây, 


l14 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


một người con trai được sinh. Một người sanh từ một thanh 
niên Sát-đê-ly và một thiêu nữ Bà-la-môn có thê thọ lãnh chỗ 
ngôi hay nước giữa những người Bà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh. 


- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chết hay dùng món đồ ăn cúng dường, hay 
đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng 
phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bà-la-môn có dạy các chú thuật hay 
không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà 
của chúng hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, mở cửa. 

- Và những người Sát-đế-ly có quán đảnh cho người ấy 
đê thành một Sát-đê-ly không? 

- Tôn giả Gotama, thưa không. 

- Tại sao không? 

- Vì nó không được sinh (là Sát đề ly) từ mẫu hệ. 

25. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một 
thanh niên Bà-la-môn cưới một thiêu nữ Sát-đê-ly. Do sự 
sum họp này, một người con trai được sanh. Một người sanh 
từ một thanh niên Bà-la-môn và một thiêu nữ Sát-đê-ly có 
thê thọ lãnh chỗ ngôi hay nước giữa những Bà-la-môn hay 
không? 

- Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T115 


- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chêt hay dùng các món ăn cúng dường, hay 
đô ăn cúng theo thiên thân hay đô ăn gửi đên như một tặng 
phâm không? 

- Tôn giả Gotama, có mời. 

- Và những người Bà-la-môn có dạy người ấy các chú 
thuật không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà 
của chúng, hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. 

- Và những người Sát-đế-ly có làm lễ quán đỉnh cho 
người ây đê thành một Sát-đê-ly không? 

- Tôn giả Gotama, thưa không. 

- Tại sao vậy? 

- Tôn giả Gotama, vì không được sinh (là Sát đề ly) từ 
phụ hệ. 

26. - Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn 
ông với đản ông, thì giai câp Sát đê ly là ưu, Bà-la-môn là 
liệt. Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thê nào? Ở đây, giả sử do 
một nguyên nhân gì những người Bà-la-môn cạo đâu một 
người Bả-la-môn, đánh người ây với một bị tro, tân xuât 
ngươi ây ra khỏi nước hay thành phô. Người ây có được thọ 
lãnh chỗ ngôi và nước g1ữa những người Bà-la-môn không? 

- Tôn giả, không được. 

- Và những người Bà-la-môn, có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chêt hay dùng các món ăn cúng dường, hay 


116 $. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambatftha suftfa) 


đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng 
phâm không? 


- Tôn giả Gotama, không có mời. 


- Và những người Bả-la-môn có dạy người ấy các chú 
thuật không? 

- Tôn giả Gotama, không dạy. 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà 
của chúng, hay mở cửa? 

- Tôn giả Gotama, đóng cửa. 


27. - Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây giả sử 
do một nguyên nhân gì, những người Sát đề ly cạo đầu một 
người Sát đề ly, đánh người ầy với một bị tro, tân xuất người 
âầy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh 
chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bảà-la-môn không? 


- Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. 


- Và những người Bà-la-môn có mời người ấy dự tiệc 
cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, 
hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như 
những tặng phẩm không? 


- Tôn giả Gotama, có mời. 


- Và những người Bả-la-môn có dạy người ấy các chú 
thuật không? 

- Tôn giả Gotama, có dạy: 

- Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà 
của chúng, hay mở cửa? 


- Tôn giả Gotama, mở cửa. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T117 


- Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của 
người Sát-đế-ly, đã bị những người Sát-đế-ly cạo đầu, đánh 
người ấy với một bị tro, tân xuất người ấy ra khỏi nước hay 
thành phố, như vậy, này Ambattha, khi người Sát-đế-ly bị 
đọa lạc tột cùng, các Sát đề ly vẫn giữ phần ưu thắng và các 
Bà-la-môn vẫn ở địa vị hạ liệt. 


28. - Này Ambattha, bài kệ này do Phạm thiên Sanam 
Kumàra thuyết: 


"Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, Sả-đề-ly 
chiêm địa vị tôi thăng ở nhân gian. 


Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đây đủ, vị này chiêm 
địa vị tôi thăng giữa Người và chư Thiên ”. 


Tụng phẩm H 


[. - Tôn giả Gotama, nghĩa chữ Giới hạnh trong bài kệ 
ây là gì? Nghĩa chữ Tuệ trong bài kệ ây là gì? 


- Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức 
không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến 
giai câp hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói: 
"Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta". Chỗ nào nói đến 
cưới hỏi hay rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị 
đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến 
ngã mạn với lời nói: "Ngươi bằng ta hay không bằng ta". 


Này Ambattha, những aI còn chấp trước lý: thuyết thọ 
sanh, còn chấp trước lý thuyết. giai cấp, còn chấp trước lý 
thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi rước dâu, 
những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. 
Này Ambattha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không 


118 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết 
kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người ấy tức 
chứng ngộ vô thượng trí đức. 


2. - Tôn giả Gotama, thế nào là Giới đức trong bài kệ 
ây? Thê nào là Trí tuệ trong bài kệ ây? 


- Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la- 
hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc: 


. (xin xem kinh "Sa-môn quả” - kinh sỐ 2, từ đoạn số 
40 đến số 98, tới câu: "Không có đời sống nào khác nữa" chỉ 
khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, 
câu kết là "Như vậy, này Ambattha, là vị Tỷ-kheo thành tựu 
giới hạnh”.) 

Này Ambattha, như vậy gọi là Tỷ-kheo thành tựu trí tuệ, 
thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí tuệ. Này 
Ambattha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt 
hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. 


3. Này Ambattha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại 
cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này 
Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn chưa thấu đạt sự 
thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà 
đạo sĩ, đi vào rừng sâu và nguyện: "Ta chỉ ăn trái cây rụng 
mà sống". Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của 
vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân 
thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức 
này. 

Lại nữa, này Ambattha ở đây có vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, và 
chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo 
cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: "Ta chỉ ăn củ, rễ và 
trái cây để sống". Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 119 


giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên 
nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí 
đức này. 

Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa 
thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa. thấu đạt pháp ăn củ, 
rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sông thờ 
lửa ấy. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị 
đã thành tựu trí đức. Này Ambattha đó là nguyên nhân thứ ba 
đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


Lại nữa Ambattha, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu 
đạt được pháp ăn trái cây rụng để sông, chưa thấu đạt pháp 
ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, 
lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sông 
và nguyện: "Từ bốn phương nếu có vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo lại, thì ta sẽ cúng dường, tùy theo khả năng, tùy 
theo sức lực của ta". Nhất định người này chỉ xứng đáng là 
thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là 
nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô 
thượng trí đức này. 


Này Ambattha đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại 
cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 


4. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy 
ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức này 
không? - Bạch không, Tôn giả Gotama. Con và thầy con là gì, 
Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô 
thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa 
sự thành tựu vô thượng trí đức. 


120 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và 
thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ, đi vào rừng 
sâu và nguyện: "Ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sông?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và 
thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang 
theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: "Ta và thầy ta 
chỉ ăn rễ và trái cây để sống không?" 

- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và 
thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt 
pháp ăn củ, rễ và trái cây để sông, ngươi có nhen lửa tại cuối 
làng hay cuối xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi 
không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và 
thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, 
chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng đề sông, chưa thấu đạt 
pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa, 
ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa 
tại ngã tư đường với lời nguyện: "Từ bốn phương, nếu có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào lại - thì ta sẽ cúng dường tùy 
theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không?" 


- Bạch không, Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn 
khiêm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiêm 


Trường Bộ Kinh — Tập ï l12I 


khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu 
vô thượng trí đức này, Ambattha, thế mà những lời này lại do 
thầy của ngươi, Bà-la-môn Pokkharasàdi thốt ra: "Những 
hạng Sa-môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi 
chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vệ đà". Một vị tự mình chưa thành tựu 
được những pháp đưa đến sự thất bại (cho những pháp cao 
thượng hơn). Này Ambattha, ngươi xem, thầy của ngươi, Bả- 
la-môn Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào? 


6. Này Ambattha, Bà-la-môn Pokkharasàdi hưởng thọ 
sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi 
nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu 
vua hội nghị với thầy ngươi thời chỉ nói thầy ngươi ngang 
qua một tắm màn. Này Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước 
Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà 
vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh. Này 
Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bà-lamôn 
Pokkharasàdi đã lỗi lầm như thế nào? 


7. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua 
Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên 
lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tâm 
thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tử, luận bàn quốc sự. 
Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người Thủ 
đà hay đầy tớ của một người Thủ đà đến. Người này cũng 
đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: "Vua 
Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy". Dầu người ấy nói 
như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bản của vua, người 
ấy có thê là vua hay là bị phó vương không? 


- Không thể được, Tôn giả Gotama. 


8. - Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, 
những vị ân sĩ giữa các Bả-la-môn, những tác giả các chú 


122 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã 
sưu tầm, những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại 
cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. 
Những vị ấn sĩ ấy tên là Atthaka (A sá ca), Vàmaka (Bà-ma), 
Vàmadeva (Bà-ma -đề-bà), Vessàmitta (Tì-bà-thẩm-sá), 
Yamataggi (Giabà -đề-bà), Angirasa (Ương-kỳ-la), 
Bhàradvàja (Bạt-la-đà thâm-xà), Vàscttha (Bà-ma-sá) 
Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà-cửu). Dầu ngươi có thê nói: 
"Ta, một đệ tử, học thuộc lòng những chú thuật của các vị 
ấy", chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị 
ân sĩ hay đã chứng địa vị của một ân sĩ không? 


- Việc này không thê có được. 


9. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe 
những vị Bả-la-môn, trưởng lão, tôn túc, những vị giáo sư và 
tổ sư nói đến không? Thuở xưa những vị ân sĩ, giữa các Bà- 
la-môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các 
chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú mà 
nay những Bà-la-môn, cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống 
như các vị trước đã làm. Những vị ấn sĩ ấy tên là Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta, Yamataggl, Anglrasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu. Những vị ấy có khéo 
tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm 
với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham 
đắm năm món dục lạc, như người và thầy của ngươi hiện nay 
không? 

- Không có vậy. Tôn giả Gotama. 

10. - Các vị ân sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trăng 
thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng các món 
canh, các món đồ ăn nhiều loại không, như ngươi và thầy 
ngươi hiện nay không? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 123 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và 
thắt lưng có tua hâu hạ như ngươi và thây ngươi hiện nay 
không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa 
cái có bờm, đuôi được bện và dùng những cây roi và gậy dài 
như ngươi và thây ngươi hiện nay không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Hay những vị ấy sống được che chở trong những 
thành lũy có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành 
hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi 
và thầy ngươi hiện nay không? 


- Không có vậy, Tôn giả Gotama. 


- Như vậy, này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không 
phải là một ân sĩ, không giống đời sống của nhà ân sĩ. Này 
Ambattha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về Ta, hãy hỏi 
Ta và Ta sẽ trả lời. 

11. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi 
kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thế Tôn đang 
đi kinh hành và tìm đếm ba mươi hai tướng tốt của vị đại 
nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hải lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
đài. 

12. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: "Thanh niên 
Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ ba mươi hai tướng tốt của 
vị đại nhân trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại 
nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 


124 $. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambatftha sutfa) 


được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
đài". 

Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên 
Ambattha thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn 
le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liễm đến hai lỗ 
mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vằng trán. Lúc bấy giờ, thanh 
niên Ambattha liền nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama đầy đủ ba 
mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy 
đủ”. Và nói với Thể Tôn: “Tôn giả Gotama, nay chúng tôi 
xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm". 


- Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải 
thời. 

Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và 
ra đi. 


13. Lúc bấy giờ Bà-lamôn Pokkharasàdi ra khỏi 
Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngồi tại hoa viên của 
mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi thanh niên 
Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, 
rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà-la-môn Pokkharasàdi đang 
ngồi. Đến xong, thanh niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn 
Pokkharasàdi và ngôi xuống một bên. Sau khi thanh niên 
Ambattha ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói: 


14. - Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn 
Gotama chưa? 


- Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi. 

- Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả Gotama 
đúng với tin đôn đã truyên đi, chớ không phải khác? 

- Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ 
không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chớ không 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 125 


phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của 
vị đại nhân, chớ không phải thiêu. 


- Này Ambattha thân mến, con có cùng với Tôn giả 
Gotama đàm luận không? 


- Con có đàm luận với Tôn giả Gotama. 


- Này Ambattha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế 
nào? 


Thanh niên Ambattha liền thuật cho Bà-la-môn 
Pokkharasàdh rõ tât cả cuộc hội đàm với Tôn giả Gotama. 


15. Nghe nói như vậy, Bả-la-môn Pokkharasàdi nói với 
thanh niên Ambattha: 


- Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng tal 
Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là 
nhà tinh thông ba quyền Vệ đà đốn mạt của chúng ta. Người 
ta nói những aI có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng 
chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này 
Ambattha, ngươi càng công kích Tôn giả Gotama bao nhiều, 
lại càng bị Tôn giả Gotama lật tây chúng ta bấy nhiêu. Ngươi 
thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà 
đa văn đốn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tỉnh thông ba 
quyền Vệ đà đốn mạt của chúng ta! Người ta nói, những ai 
có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh 
vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. 

Bà-la-môn Pokkharasàdi tức giận, bực bội, dùng chân 
đá thanh niên Ambattha bổ lộn nhào rồi lập tức muốn đi gặp 
đến Thế Tôn. 

16. Khi ấy, những người Bà-la-môn này thưa với Bà-la- 
môn Pokkharasàdi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm 


126 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


Sa-môn Gotama. Ngày mai Tôn giả Pokkharasàdi hãy đi 
thăm Sa-môn Gotama". 


Tuy vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi vẫn cho làm các món 
ăn thượng vị, loại cứng loại mềm tại nhà riêng, chở trên các 
xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukkattha đi ra 
và đi đến khóm rừng Icchànankala. Vị này đi xe cho đến chỗ 
còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, 
liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi 
xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Pokkharasàdi nói với Thế Tôn: 

17. - Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên 
Ambattha có đến đây không? 


- Này Bà-la-môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambattha có 
đên đây. 


- Tôn giả Gotama, Ngài có cùng với thanh niên 
Ambattha đàm luận không? 


- Này Bà-la- môn, ta có đàm luận với thanh niên 
Ambattha. 


- Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của Ngài với thanh 
niên Ambattha như thê nào? 


Cuộc đàm luận với thanh niên Ambattha như thế nào, 
Thê Tôn kê lại tât cả cho Bà-la-môn Pokkharasàdl. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn nói với Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật là ngu sỉ! 
Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambattha! 


- Này Bà-la-môn, cầu cho thanh niên Ambattha được 
hạnh phúc. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 127 


18. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi tìm đếm ba 
mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà- 
la-môn thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân 
trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của 
bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa 
mãn, chưa được hài lòng, hai tướng là tướng mã âm tảng và 
tướng lưỡi rộng dài. 

19. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ: rằng: "Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy gần đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại 
nhân ở nơi Ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc 
đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, 
chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi 
rộng dài". Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn 
Pokkharasàdi thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế 
Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai 
lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vằng trán. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi nghĩ rằng: "Sa 
môn Gotama có đầy ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân, 
không phải không đây đủ", liền nói với Thế Tôn: "Hôm nay 
xin mời Tôn giả Gotama cùng chúng Tỷ-kheo đến dùng cơm 
với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. 


20. Khi Bà-la-môn Pokkharasàdi được biết Thế Tôn đã 
nhân lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cơm 
đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bà-la-môn 
Pokkharasàdi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà-la- 
môn Pokkharasàdi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với 
những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, còn các 
thanh niên Bà-la-môn thì tiếp đại chúng Tý-kheo. Lúc bấy 
giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi, sau khi biết Thế Tôn dùng 


128 $3. Kinh Ambattha (Á-ma-fru) (Ambattha sutf) 


cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp 
khác và ngồi xuống một bên. 

21. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà-la-môn 
Pokkharasàdi đang ngôi một bên nghe, thuyết về bố thí, 
thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất 
ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà-la-môn Pokkharasàdi đã sẵn 
sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phân khởi, 
được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, 
tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần bạch, được 
gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, 
chính chỗ ngôi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong 
tâm Bà-la-môn Pokkharasàdi: "Phàm pháp gì được tập khởi 
lên đều bị tiêu diệt". 

22. Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasàdi, thấy pháp, chứng 
pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự 
diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo 
pháp của đức Bốn sư. Bả-la-môn Pokkharasàdi liền bạch 
Phật: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy 
tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. Như Tôn giả Gotama đến thăm các gia 
đình cư sĩ khác ở Ukkattha, mong Tôn giả Gotama cũng đến 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 129 


thăm các gia đình Pokkharasàdi. Tại đây, các thanh nam hay 
thanh nữ Bà-la-môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama, hoặc đứng 
dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm 
hoan hýỷ. Như vậy chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong 
một thời gian lâu dải. 


- Này Bà-lamôn lời ngươi nói thật là chí thiện. 


4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) 
(Sonadanda suttq) 


1. Nụ vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong 
xứ Anga (Ương- -g1ả) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, 
Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara (Già-già liên-trì). Lúc bấy ĐIỜ, 
Bà-la-môn Sonadanda (Chủng Đức) trú tại Campà, một chỗ 
dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Bimbisara (Tần-bà-ta-la), vua nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà) cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. 


2. Các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà được nghe tiếng 
đồn như sau: "Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia 
từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Anga với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị đã đến tại thành Campà, 
và tại Campà. Sa-môn Gotama ở trên bờ hồ Gaggara. Tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: 
"Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng 
trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, 
Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài Trời và Người - Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên 
thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn. Ngài truyền dạy 
phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự 
chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T31 


Rồi các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà, từng đoàn từng 
đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campà và đến tại hồ nước Gagsara. 

3. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda đi lên trên lầu để 
nghỉ trưa, Bả-la-môn Sonadanda thấy các Bà-la-môn và gia 
chủ ở Campà từng đoàn từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Campà 
và đến tại hồ nước Gaggara. Thấy vậy, Bà-la-môn 
Sonadanda bèn gọi người gác cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở 
Campà từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Campà và đên 
tại hô Gaggara như vậy? 


- Thưa Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, 
xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Anga 
với đại chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành 
Campà, và tại Campà Sa-môn Gotama ở trên bờ hồ Gaggara. 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Nay những 
người ấy đi đến để yết kiến Tôn giả Gotama. 

- Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn và gia chủ 
ở Campà, khi đến nơi, hãy nói với những Bà-la-môn và gia chủ: 
"Bà-la-môn Sonadanda có nói: "Này các Hiền giả, hãy chờ đợi! 
Bà-la-môn Sonadanda sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn 
Gotama". 


- Dạ vâng! 


Người giữ cửa ây vâng theo lời của Bà-la-môn 
Sonadanda, đi đên các Bả-la-môn và gia chủ ở Campà. Khi 
đên xong, liên nói với các Bà-la-môn và gia chủ ở Campà: 


132 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda sufta) 


- Bà-la-môn Sonadanda có nói: "Này các Hiền giả, hãy 
chờ đợi! Bà-la-môn Sonadanda sẽ tự thân hành đến yết kiến 
Sa-môn Gofama". 


4. Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bả-la-môn từ 
nhiều địa phương khác nhau, đến ở tại Campà vì công vụ. 
Những Bà-la-môn nghe: "Bà-la-môn Sonadanda sẽ đến yết 
kiến Sa-môn Gotama". Những Bà-la-môn này đến Bà-la-môn 
Sonadanda, khi đến xong, liền thưa với Bả-la-môn 
Sonadanda: 


- Có phải Tôn giả Sonadanda sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama? 

- Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết 
kiến Sa-môn Gotama. 

- Tôn giả Canke, chớ có đến yết kiến Sa-môn Gotama. 
Thật không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến 
Sa-môn Gotama. Nếu Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, thì danh tiếng của Tôn giả Sonadanda bị hao 
tốn, danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì 
danh tiếng của Tôn giả Sonadanda bị hao tổn và danh tiếng 
của Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama yết kiến 
Tôn giả Sonadanda. 


Lại Tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ không bị 
một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết 
thống thọ sanh. Vì Tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ 
và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, 
không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn 
đề huyết thống thọ sanh, do điểm này, thật không xứng đáng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 133 


cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa-môn Gotama, thật 
xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Bả-la-môn 
Sonadanda. Lại Tôn giả Sonadanda là nhà giàu có, đại phú, 
sung túc... Lại Tôn giả Sonadanda là nhà phúng tụng, nhà trì 
chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông 
hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về Thuận thế (tự nhiên 
học) và tướng của vị đại nhân. Tôn giả Sonadanda đẹp trai, 
khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng khôi ngô 
tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả 
Sonadanda thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải 
thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Sonadanda là bậc tôn sư của 
hàng tôn sư nhiều người, dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn 
tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la-môn từ nhiều phương, từ 
nhiều nước, tha thiết với chú thuật đến với Tôn giả Sanadanda 
để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Sonadanda niên cao, 
lạp lớn, bậc lão thành, đến tuôi trưởng thượng; còn Sa-môn 
Gotama thì tuôi trẻ, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả 
Sonadanda được vua Seniya Bimbisara (Tần-bà-ta-la) xứ 
Magadha (Ma-kiệt-đà) kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Sonadanda được Bà-la-môn 
Pokkharasàdi kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, 
trọng vọng. Tôn giả Sonadanda sống ở Campà, một địa 
phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa 
gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ 
của vua Seniya Bimbisàra xứ Magadha. Do điểm này, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Sonadanda đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama yết kiến 
Tôn giả Sonadanda. 


6. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói với những 
Bà-la-môn ây: 


134 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


- Các Hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng 
đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến thăm chúng ta. 
Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô 
phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nảo về 
vấn đề huyết thống thọ sanh; vì điểm này thật không xứng 
đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ 
bỏ đại gia đình quyên thuộc. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ 
bỏ rât nhiêu vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đât lân loại 
trên mặt đât. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama trong tuổi 
thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tuôi trẻ đẹp của thời 
niên thiêu, đã xuât gia từ bỏ gia đình sông không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama dầu Song 
thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, 
vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, 
khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thăng, khôi 
ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức 
hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, đây đủ 
thiện đức. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện ngôn, 
dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 135 


giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh 
xác. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc tôn 
sư trong các hàng tôn sư của nhiêu người. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ 
tham dục, đã diệt trừ được mọi xao động của tâm. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương 
vê nghiệp, chủ trương vê hành động, đặt trọng tâm vào chí 
thiện khi thuyêt pháp với chúng Bà-la-môn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn ŒGotama xuất gia từ 
chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đê-ly thanh tịnh. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất ø1a từ 
chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. 


Này các Hiên giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt 
biên (băng qua nhiêu địa phương, băng qua nhiêu quôc độ) 
đên hỏi đạo Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên, Nhân 
đên quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ 
ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời 
chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân trực thẳng 
thắn, lời nói có dẫn chứng. 


136 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn 
chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính nê, trọng 
VỌNE. 


Này các Hiền giả, thật vậy, rất nhiều Thiên, Nhân tín 
ngưỡng Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nảo, 
Sa-môn Gotama cư trú, tại làng ây, tại thôn âp ây, các loài 
phi nhân không làm hại loài người. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là giáo hội 
chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong 
các giáo tô. 

Này các Hiển giả, danh tiếng của một số Sa-môn, Bà- 
la-môn dựa trên những bằng chứng không đâu, danh tiếng 
của Sa-môn Gotama không phải vậy. Danh tiếng của Sa-môn 
Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisàra nước 
Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đêu quy y 
Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala, 
cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đêu quy y Sa-môn 
Gotama. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi 
cùng với các con, vợ, thị giả, đêu quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua 
Seniya Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 

Này Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, được Bả-la- 
môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính 
lễ, trọng vọng. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 137 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua 
Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lề trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến 
Campà, nay đang ở tại Campà, trên bờ ao Gaggara. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là 
khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, 
tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các Hiền 
giả, nay Sa-môn Gotama đã đến Campà, hiện ở tại Campà 
trên bờ hồ Gaggara, như vậy Sa-môn Gotama là khách của 
chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả Gotama. Này 
các Hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về Tôn 
giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu 
điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


7. Khi nghe nói vậy, các Bả-la-môn ây nói với Bà-la- 
môn Sonadanda: 


- Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa-môn Gotama như 
vậy dầu cho một ai ở xa Tôn giả Gotama đến một trăm do 
tuần cũng đủ cho người ấy cùng gia tộc đi đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Do vậy, tất cả 
chúng tôi sẽ đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda cùng với đại chúng 
Bả-la-môn đi đên bờ hô Gagøara. 


8. Sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của Bà-la- 
môn Sonadanda khi đi ngang qua khu rừng: "Nếu ta hỏi Sa- 
môn Gotama một câu và nếu Sa-môn Gotama trả lời với ta 
như sau: "Này Bà-la-môn, không nên đặt câu hỏi như thế 


138 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


này”. Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta: "Bà-la- 
môn Sonadanda là ngu sI, bắt tài, không thể hỏi một câu cho 
chín chắn". Nếu hội chúng này khinh miệt ta thời danh tiếng 
ta bị giảm bớt. Và ai bị danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận 
cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy 
thuộc với danh dự chúng ta được có. Nếu Sa-môn Gotama 
hỏi ta một câu, câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không 
làm cho tâm trí được thỏa mãn; và nếu Sa-môn Gotama nói 
với ta như sau: "Này Bà-la-môn, câu hỏi ấy nên trả lời như 
thế này”, thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta: "Bà- 
la-môn Sonadanda là ngu sỉ bất tài không thê làm cho tâm trí 
Sa-môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi ấy". Nếu 
hội chúng này khinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt và 
ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm 
thiểu, vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự 
chúng ta được có. Nếu ta đi đến gần như thế này mà ta trở về 
không gặp Sa-môn GŒotama, thời hội chúng này sẽ khinh miệt 
ta: "Bà-la-môn Sonadanda là người ngu sĩ bắt tài, kiêu mạn, 
cứng đầu, sợ hãi, không dám đến yết kiến Sa-môn Gotama, 
làm sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về không gặp 
Sa-môn Gotama". Nếu hội chúng khinh miỆt ta, thì danh dự 
ta bị giảm bớt, và ai bị danh dự giảm bớt thời thâu nhận cúng 
dường bị giảm thiểu. Vì cúng đường của chúng ta tùy thuộc 
với danh dự chúng ta được có”. 


9. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda đến chỗ đức Thế 
Tôn. Sau khi đến bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rồi 
ngồi xuống một bên. Các Bà-la- -môn và gia chủ ở Campà, có 
người đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có 
người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa-môn Gotama 
rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Sa-môn 
Gotama rôi ngôi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 139 


rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một 
bên. 

10. Lúc ấy Bà-la-môn Sonadanda đang ngôi, tâm trí lo 
lắng: "Nếu ta hỏi Sa-môn Gotama một câu và nếu Sa-môn 
Gotama trả lời với ta như sau: "Này Bà-la-môn, không nên 
đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu hỏi như thế này”. Thời như 
vậy hội chúng sẽ khinh miệt ta: "Bà-la-môn Sonadanda là 
ngu si, bất tài, không thể hỏi một câu cho chín chắn". Nếu 
hội chúng này khinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt. Và 
ai bị danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị giảm 
thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng 
chúng ta được có. Nêu Sa-môn Gotama hỏi ta một câu và câu 
trả lời của ta về câu hỏi ấy có thê không làm cho tâm trí được 
thỏa mãn, và nếu Sa- môn Gotama nói với ta như thế này; 
“Này Bà-la-môn, câu hỏi â ây không nên trả lời như vậy". Này 
Bà-la-môn , câu hỏi ấy nên trả lời như thế này, thời như vậy 
hội chúng này sẽ khinh miệt ta: "Bà-la-môn Sonadanda là 
người ngu si, bất tài, không làm cho tâm trí Sa-môn Gotama 
thỏa mãn với câu trả lời (ấy)". Nếu hội chúng này khinh miệt 
ta thời danh tiếng ta bị giảm bớt. Và ai danh tiếng bị giảm 
bớt thì thâu nhận cúng dường bị giảm thiêu. Vì cúng dường 
của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được có. 
Mong rằng Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự 
truyền bá về ba quyên Vedà. Như vậy chắc chắn ta có thể 
làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời của ta cho 
câu hỏi ấy". 

11. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được biết sự phân vân lo 
lắng của Bả-la-môn Sonadanda với tri giác của mình, liền tự 
nghĩ: "Bà-la-môn Sonadanda này đang phân vân lo lắng. Ta 
hãy hỏi Bà-la-môn Sonadanda với câu hỏi thuộc sự truyền bá 
về ba quyên Vedà". 


140 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


Rồi đức Thế Tôn hỏi Bả-la-môn Sonadanda: 

- Này Bà-la-môn, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ bao 
nhiêu đức tính mới được gọi là Bà-la-môn, và để có thể khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn", lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời 
nói dối? 

12. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sonadanda suy nghĩ: "Thật 
vậy, điều mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu cầu, mong đợi. 
Mong Sa-môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền về 
ba quyền Vedà. Như vậy chắc chăn ta có thể làm tâm trí của 
Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nay Sa- 
môn Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyên 
Vedà. Chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của Ngài được thỏa 
mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy". 

13. Rồi Bà-la-môn Sonadanda ngôi thăng lưng, nhìn 
xung quanh hội chúng và bạch đức Thế Tôn: 


- Có năm đức tánh, những vị Bả-la-môn phải đầy đủ 
mới được gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: "Tôi là Bà- 
la-môn ", lời nói ấy chơn chánh, không phải là lời nói dối. 
Thế nào là năm? Ở đây, này Tôn giả, người Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến 
bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. VỊ ây là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ 
nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ 
năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế 
(tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân. Vị ấy đẹp trai, khả 
ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô 
tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức 
hạnh, đức độ cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là 
người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong 
những người cầm muỗng (để đồ bơ làm lễ tế thần). Này Tôn 


Trường Bộ Kinh — Tập ï TẠI 


giả Gotama, đó là năm đức tánh, những vị Bà-la-môn phải 
đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để có thê, khi nói: "Tôi 
là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời 
nói dối. 

14. - Này Bà-la-môn, trong năm đức tánh này, có thê bỏ 
qua một đức tánh nào, chỉ có bốn đức tánh thôi, mà vẫn có 
thê gọi là Bà-la-môn và đề có thê khi nói: "Tôi là Bả-la-môn 
"lời nói ấy là lời nói chơn chánh, không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong 
năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ dung sắc. Thật vậy, 
dung sắc làm được gì? Khi một Tôn giả Bà-la-môn thiện sanh 
từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời 
tổ phụ, không bị một vết nhơ nảo, không bị một dèm pha nào 
về vẫn đề huyết thống thọ sanh. VỊ ây lại là nhà phúng tụng, 
nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, 
ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài vê Thuận thế (tự 
nhiên học) và tướng của vị đại nhân. VỊ â ây có đức hạnh, đức 
độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học 
rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những 
người cầm muỗng. Này Tôn giả Gotama, những đức tánh này, 
những vị Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn 
và để có thê, khi nói: "Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn 
chánh, không phải là lời nói dối. 

15. - Này Bà-la-môn, trong bốn đức tánh này, có thể bỏ 
qua một đức tánh nào, chỉ có ba đức tánh thôi, mà vẫn có thê 
gọi là Bà-la-môn và để có thể khi nói: "Tôi là Bà-la-môn " 
lời nói ấy là lời nói chơn chánh, không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong 
bốn đức tánh này, chúng tôi có thê bỏ chú thuật. Thật vậy, chú 
thuật làm được gì? Khi một Tôn giả Bà-la-môn thiện sanh từ 


142 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về 
vấn đề huyết thống thọ sanh. VỊ ây lại là nhà phúng tụng, nhà 
trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông 
hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên 
học) và tướng của vị đại nhân, vị ây lại có đức hạnh, đức độ 
cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học rộng, 
sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm 
muỗng. - Này Tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị 
Bà-la-môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để có 
thể, khi nói: "Tôi là Bảà-la-môn ", lời nói ẫy là chơn chánh, 
không phải là lời nói dối. 

16. - Này Bà-la-môn, trong ba đức tánh này, có thể bỏ 
qua một đức tánh nào, chỉ có hai đức tánh thôi, mà vẫn có thể 
gọi là Bà-la-môn và đề có thể khi nói: "Tôi là Bà-la-môn", 
lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong 
ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ 
sanh làm được gì? Khi một Tôn giả Bả-la-môn có đức hạnh, 
đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học 
rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những 
người cầm muỗng. Những đức tánh này, những vị Bả-la-môn 
phải đầy đủ mới được gọi là Bà-la-môn và để có thê, khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn", lời nói ấy là chơn chánh, không phải là 
lời nói dối. 

17. Khi nghe nói vậy, những vị Bà-la-môn kia nói với 
Bả-la-môn Sonadanda: 

- Này Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! Này 
Tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy! Tôn giả Sonadanda 
khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 143 


Thật sự Tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa- 
môn Gotama. 

18. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói với những vị Bà-la-môn 
ẫy: 

- Nếu các người Bà-lamôn nghĩ: "Bà-lamôn 
Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda 
không phải là nhà hùng biện giỏi, Bà-la-môn Sonadanda 
không phải là nhà bác học và Bà-la-môn Sonadanda không 
có thể biện luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này", thời 
Bà-la-môn Sonadanda hãy đứng yên và để các ngươi biện 
luận với Ta. Nếu các người Bà-la-môn nghĩ: "Bà-la-môn 
Sonadanda là bậc đa văn, Bà-la-môn Sonadanda là nhà hùng 
biện giỏi, Bà-la-môn Sonadanda là nhà bác học, và Bà-la- 
môn Sonadanda có thể biện luận với Sa-môn Gotama về vẫn 
đề này", thời các ngươi đứng yên và để Bả-la-môn 
Sonadanda biện luận với Ta. 

19. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Sonadanda bạch với 
đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama hãy đứng yên. Tôn giả Gotama hãy giữ 
im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà-la-môn ấy đúng với chánh 
pháp. 

Rồi Bà-la-môn Sonadanda nói với những vị Bả-la-môn 
ẫy: 

- Này các Hiền giả, chớ có nói như vậy: "Tôn giả 
Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh 
bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan 
niệm của Sa-môn Gotama". Này các Hiền giả, tôi không có 
phi báng dung sắc hoặc chú thuật hoặc thọ sanh. 


144 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


20. Lúc bấy giờ thanh niên Angaka là người cháu của 
Bà-la-môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà-la- 
môn Sonadanda nói với những vị Bà-la-môn kia: 

- Này các Hiền giả, các Hiền giả có thấy người cháu tôi, 
thanh niên Angaka không? 

- Thưa Tôn giả, có thấy. 

- Các Hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai khả ái, 
làm đẹp lòng mọi người, với màu đa thù thắng, khôi ngô tuấn 
tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, không một ai 
trong chúng này có thể bằng được về dung sắc, trừ Sa-môn 
Gotama. Này các Hiền giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú, 
thông hiểu ba tập Vedà, với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, 
chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ 
pháp và văn phạm, biệt tài vê Thuận thế (tự nhiên học) và 
tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này 
các Hiền giả, thanh niên Angaka thiện sanh cả từ mẫu hệ và 
phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ta biết 
cha và mẹ nó. Này các Hiền giả nếu thanh niên Angaka giết 
hại các loại hữu tình, lẫy của không cho, đi tư thông với vợ 
người, nói láo, uống rượu, như vậy này các Hiền giả, nay 
dung sắc làm được cái gì, thọ sanh làm được cái gì? Này các 
Hiền giả, khi một Bảà-la-môn nào có đức hạnh, đức độ cao 
dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng 
suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm 
muỗng: này các Hiền giả, những Bà-la-môn nào đầy đủ hai 
đức tánh ây mới được gọi là Bà-la-môn và để có thể, khi nói: 
"Tôi là Bà-la-môn ", lời nói ấy là chơn chánh, không phải là 
lời nói dối. 

21. - Này Bà-la-môn trong hai đức tánh ấy, có thể bỏ 
qua một đức tánh, và những người Bả-la-môn đầy đủ một 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 145 


đức tánh nảo, để có thể khi nói: "Tôi là Bà môn", lời nói ấy 
là lời nói chơn chánh, không phải là lời nói dối. 

- Tôn giả Gotama, không thể được. Tôn giả Gotama, trí 
tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ 
làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ẫy có trí tuệ; 
chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh; người có giới hạnh 
nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. 
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn giả 
Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân để 
rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới 
hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho 
thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào 
có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định 
có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh 
và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. 

22. - Thật như vậy, này Bà-la-môn . Này Bà-la-môn, trí 
tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ 
làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ẫy có trí tuệ; 
chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh 
nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. 
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Nhưng 
này Bà-la-môn, thế nào là giới hạnh, thế nảo là trí tuệ? 

- Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực 
về vẫn đề này. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giải thích ý 
nghĩa của câu nói ấy! 

23. - Này Bả-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta 
SẼ nÓI. 

- Tôn giả, xin vâng. Bà-la-môn Sonadanda trả lời đức Thế 
Tôn. 


Đức Thế Tôn thuyết như sau: 


146 4. Kinh Sonadanda (Chúng Đức) (Sonadanda suffta) 


- Này Bà-la-môn, ở đây đức Thế Tôn ra đời, là bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác... /giống như kinh "Sa-môn quả"- 
kinh số 2, đoạn hinh 40-74Ƒ.... Này Bà-la-môn, như vậy vị 
Tỷ-kheo đây đủ giới hạnh. Này Bà-la-môn, đó là giới hạnh. 


.. vị ấy chứng và trú sơ thiền... chứng và trú đệ nhị 
thiền... đệ tam thiền... chứng và trú đệ tứ thiền... tâm hướng 
đến tri kiến... Này Bả-la-môn như vậy là trí huệ /„z kinh 
"Sa-món quả”, đoạn kinh 75-96]. 


24. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Sonadanda nói 
với đức Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy 
chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. Và mong Tôn giả Gotama, ngảy mai 
cùng chúng Tỷ-kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con mời. 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ Bả-la-môn 
Sonadanda được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
đức Phật và từ biệt. Rồi Bà-la-môn Sonadanda khi đêm đã 
mãn liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng vị, loại 
cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho To Thế Tôn: "Giờ đã 
đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng". 


25. Khi ấy đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo bình 
bát, và cùng chúng Tỷ-kheo đi đên cư xá của Bà-la-môn 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 147 


Sonadanda, đi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn 
Sonadanda tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị 
cầm đầu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng 
và loại mềm. Lúc bấy giờ Bả-la-môn Sonadanda, sau khi 
được biết đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, 
liền lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Sonadanda bạch đức Thé Tôn: 


26. - Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng nếu 
con từ chỗ ngồi đứng dậy và đảnh lễ Thế Tôn Gotama thời 
hội chúng này sẽ phỉ báng con. AI bị hội chúng này phỉ báng, 
thời danh tiếng sẽ bị tổn giảm, và ai danh tiếng bị tốn giảm, 
thời thâu nhận cúng đường bị giảm thiểu. Vì cũng dường tùy 
thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu ở 
trong hội chúng mà con chắp tay vái chào, mong Tôn giá 
Gotama nhận đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu 
trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả 
Gotama nhận đấy là con vái chào với đầu của con. Tôn giả 
Gotama, khi con đi trên xe, nếu con xuống xe và đảnh lễ Thế 
Tôn Gotama, thời hội chúng sẽ phi báng con. Ai bị hội chúng 
này phi báng, thời danh tiếng bị tốn giảm, và ai bị danh tiếng 
tổn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì sự 
cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả 
Gotama, nêu trong khi con đi xe, con hạ cán roi xuống, mong 
Tôn giả Gotama nhận đấy là con xuống xe. Tôn giả Gotama, 
nếu trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama 
nhận đấy là con vái chào với đầu của con. 

27. Rồi đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng 
dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà-la-môn Sonadanda 
hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 


5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) 
(Kutadantfa suftd) 


1. Như vày tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đu 
hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở 
Magadha tên là Khànumata (Khứ--nậu-bà-đề). Và tại đây, 
đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalatthikà ở Khànumata. Lúc 
bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta ở tại Khànumata, một chỗ dân 
cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương 
địa do vua Bimbisàra (Tần-bà-ta-la) vua nước Magadha cấp, 
một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Lúc bấy giờ, một đàn tế lớn 
đang được thiết lập cho Bà-la-môn Kùtadanta, bảy trăm con 
trâu đực, bảy trăm con nghé đực lớn, và bảy trăm con nghé 
cái lớn, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu đã được dắt 
đến trụ tế lễ, cho đàn tế. 


2. Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata được nghe: "Sa- 
môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, 
đang du hành trong nước Magadha với đại chúng Ty-kheo 
khoảng năm trăm vị, đã đến tại Khànumata và trú tại vườn 
Ambalatthikà ở Khànumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư,... Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng 
ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, và giới thiệu đời sống 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 149 


phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự 
chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". Rồi các Bả-la-môn 
và gia chủ ở Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra 
khỏi Khànumata và đến tại Ambalatthikà. 


3. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kùtadanta đi lên trên lầu để 
nghỉ trưa. Bả-la-môn Kùtadanta thấy các Bả-la-môn và gia 
chủ ở Khảnumafta từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi 
Khànumata và đến tại Ambalatthikà. Thấy vậy (Bà-la-môn 
Kùtadanta) liền gọi người gác cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và gia chủ ở 
Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi 
Khànumata và đên tại Ambalatthikà? 


- Tôn giả, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuất 
gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Magadha 
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại 
Khànumata, và tại đây trú ở Ambalatthikà. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Nay những người ấy đi 
đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


4. Bà-laamôn Kùtadanta liền suy nghĩ như sau: "Ta 
nghe nói: "Sa-môn Gotama am hiểu ba cách thức tế tự và 
mười sáu tế pháp". Ta không biết ba cách thức tế tự và mười 
sáu tế pháp, và ta muốn cử hành lễ đại tế. Vậy ta hãy đến hỏi 
Sa-môn Gotama ba cách thức tế tự và mười sáu tế pháp". 


Rồi Bà-la-môn Kùtadanta gọi người giữ cửa kia: 

- Này người giữ cửa, hãy đi đên các Bà-la-môn và gia 
chủ ở Khànumatfa, khi đên nơi, hãy nói với những Bà-la-môn 
và gia chủ ở Khànumata như sau: "Bà-la-môn Kùtadanta có 


150 5$. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


nói: "Này các Hiền giả, hãy chờ đợi, Bả-la-môn Kùtadanta sẽ 
thân hành đên yêt kiên Sa-môn Gotama". 


- Dạ vâng. 


Người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà-la-môn 
Kùtadanta, đi đến các Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata, 
khi đến xong liền nói với Bả-la-môn và gia chủ ở Khànumata: 
"Bà-la-môn Kùtadanta có nói như vầy: "Này các Hiền giả, 
hãy chờ đợi Bà-la-môn Kùtadanta sẽ tự thân hành đến yết 
kiến Sa-môn Gotama". 


5. Lúc bấy giờ có khoảng vài trăm Bả-lamôn ở 
Khànumata với ý định: "Chúng tôi sẽ dự lễ Đại tế đàn của 
Bà-la-môn Kùtadanta". Khi các vị Bà-la-môn này nghe: "Bà- 
la-môn Kùtadanta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama", những 
Bà-la-môn này đến Bà-la-môn Kùtadanta, khi đến nơi liền 
nói với Bả-la-môn Kùtadanta: 


- Có phải Tôn giả Kùtadanta sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama? 


- Này các Hiền Giả, đó là ý định của ta, ta sẽ đến yết 
kiên Sa-môn Œotama. 


6. - Tôn giả Kùtadanta chớ có đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. Thật không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến 
yết kiến Sa-môn Gotama. Nếu Tôn giả Kùtadanta đến yết 
kiến Sa-môn Gotama, thì danh tiếng của Tôn giả Kùtadanta 
bị hao tôn, danh tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. 
Vì danh tiếng của Tôn giả Kùtadanta bị hao tốn và danh 
tiếng của Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này 
thật không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến 
Samôn Gotama. Trái lại thật xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T51 


- Lại Tôn giả Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết 
thống thọ sanh. Vì Tôn giả Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, 
không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn 
đề huyết thống thọ sinh; do điểm này, thật không xứng đáng 
cho Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại 
thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả 
Kùtadanta. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà giàu có, đại phú, sung 
túc... 


Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, 
thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, 
chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ 
pháp và văn phạm, biệt tài vê Thuận thế (tự nhiên học) và 
tướng của vị đại nhân. 


Lại Tôn giả Kùtadanta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
mọi người, với màu da thù thăng, khôi ngô, tuân tú, cử chỉ 
trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Lại Tôn giả Kùtadanta có đức hạnh, đức độ cao dày, 
đây đủ giới hạnh cao dày. 


Lại Tôn giả Kùtadanta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, 
nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ 
phêu phảo, giải thích nghĩa lý minh xác. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là bậc tôn sư trong các hàng tôn 
sư của nhiều người, dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn tụng 
đọc chú thuật, thanh niên Bảà-la-môn từ nhiều phương, từ 
nhiều nước, thiết tha với chú thuật, đến với Tôn giả 
Kùtadanta để học thuộc lòng các chú thuật. 


152 %. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


Tôn giả Kùtadanta niên cao lạp lớn, bậc lão thành, đến 
tuôi trưởng thượng, còn Sa-môn Gotama thì trẻ tuôi, xuât gia 
chưa được nhiêu năm. 


Tôn giả Kùtadanta được vua Seniya Bimbisàra (Tần bà 
ta la) xứ Mangadha (Ma kiệt đà) kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Tôn giả Kùtadanta được Bả-la-môn Pokkhatasàdi kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Tôn giả Kùtadanta sống ở Khànumata, một địa phương 
dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung 
túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha. Vì Tôn giả Kùtadanta sống ở 
Khànumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao 
nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một 
tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ Magadha, 
do điểm này thật không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta 
đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


7. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Kùtadanta nói với những vị 
Bà-la-môn ây: 


- Các Hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng 
đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái lại thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta. 
Này các Hiền giả, thật vậy Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh. Này các Hiền giả, vì Sa-môn 
Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nảo, 
không bị một dèm pha nảo về vấn đề huyết thống thọ sanh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 153 


Vì điểm này, thật không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến 
yêt kiên chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đên 
vêt kiên Sa-môn Gotama. 


Này các Hiên giả, Sa-môn Gotama xuât gia từ bỏ rât 
nhiêu vàng bạc cả loại đang chôn dưới đât lần loại trên mặt 
đất. 


Này các Hiền giả, Sa-môn Gotama trong tuổi thanh 
niên tóc còn đen nhánh, trong tuôi trẻ đẹp của thời niên thiêu, 
đã xuât gia từ bỏ gia đình sông không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dầu Song 
thân không đồng ý, khóc than nước mắt thắm ướt cả mặt, vẫn 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp traI, 
khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thăng, khôi 
ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đức 
hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện đức, dạy đủ thiện 
đức. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn GŒotama thiện ngôn, 
dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, 
giọng nói không bập bẹ phêu phào, giải thích nghĩa lý minh 
xác. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc tôn 
sư các hàng tôn sư của nhiêu người. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ 
tham dục, đã dứt bỏ mọi xao động của tâm. 


154 5$. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương 
vê nghiệp, chủ trương vê hành động, đặt trọng tâm vào chí 
thiện khi thuyêt pháp với chúng Bà-la-môn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ 
chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đê-ly thanh tịnh. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ 
chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. 


Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt 
biên (băng qua nhiêu địa phương, băng qua nhiêu quôc độ) 
đên hỏi đạo Sa-môn Œotama. 

Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân 
đên quy y Sa-môn Gotama. 

Này các Hiền “giá, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền bá đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn". 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ 
ba mươi hai tướng tôt của bậc đại nhân. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama nói lời 
chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực, thăng 
thăn, lời nói có dân chứng. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được bốn 
chúng kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. 

Này các Hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa- 
môn Gotama. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 155 


Này các Hiền giả, thật vậy ở tại làng nào, thôn â ấp nào, 
Sa-môn Gotama cư trú, tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loài 
phi nhân không làm hại loài người. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là giáo hội 
chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong 
các giáo tô. 

Này các Hiền giả, thật vậy, danh tiếng của một số Sa- 
môn, Bả-la-môn dựa trên những bằng chứng không đâu, 
danh tiếng của Sa-môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng 
của Ngài. 

Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisàra nước 
Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần đều 
quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala 
cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thân đêu quy y Sa- 
môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi 
cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thân đêu quy y Sa- 
môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua 
Seniya Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua 
Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. 

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được Bà- 
la-môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ trọng vọng. 


156 5$. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến 
Khànumata và đang ở tại Ambalatthikà. Những Sa-môn, 
những Bà-la-môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách 
của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, nay Gotama đã đến Khànumata đang 
ở tại Ambalatthikà, như vậy Sa-môn Gotama là khách của 
chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Này 
các Hiền giả, đó là những ưu điểm, mà ta được biết về Tôn 
giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu 
điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


8. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn ấy nói với Bà-la- 
môn Kùtadanta: 


- Tôn giả Kùtadanta đã tán thán Sa-môn Gotama như 
vậy, dầu cho ai ở xa Tôn giả Gotama đến một trăm do tuần 
cũng đủ cho người ấy cùng gia tộc đi đến yết kiến Sa-môn 
Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Vì vậy tất cả chúng 
tôi sẽ đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta cùng với đại chúng 
Bà-la-môn đi đến Ambalatthikà, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, 
khi đi đến, liền nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng rồi ngồi 
xuống một bên. Các Bả-la-môn và gia chủ ở Khànumata, có 
người đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có 
người nói lời thân ái chào đón, chúc tụng với Sa-môn 
Gotama, rồi ngồi xuống một bên, có người chấp tay vái chào 
Sa-môn Gotama rồi ngôi xuống một bên, có người nói tên và 
dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi 
xuông một bên. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 157 


9. Sau khi ngồi xuống một bên, Bả-la-môn Kùtadanta 
bạch đức Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau: "Sa-môn am 
hiệu ba cách thức tê tự và mười sáu tê vật". Tôi không biệt 
đên ba tê tự và mười sáu tê vật và tôi muôn cử hành đại tê tự. 
Tôt đẹp thay nêu Tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách thức 
tÊ tự và mười sáu tê vật. 

- Này Bà-la-môn, vậy người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, 
ta SẼ nÓI: 

- Dạ vâng. 


Bà-la-môn Kùtadanta trả lời đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thuyêt như sau: 


10. - Này Bà-lamôn, thuở xưa có vị vua tên là 
Mahàvijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng 
bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tảng 
sung mãn. Này Bà-lamôn, một hôm trong khi vua 
Mahàvijita đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau 
đây được khởi lên: “Ta nay đặng vô lượng tài sản thuộc nhân 
gian, chính phục đại địa câu và sống an trú như vậy. Ta hãy 
tô chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc 
an lạc lâu ngày". Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita liền cho 
mời vị Bà-la-môn chủ tế và nói: "Này Bà-la-môn, trong khi 
ta đang ngồi yên lặng tại một tinh xứ, sự suy tư sau đây khởi 
lên: "Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chính 
phục đại địa câu và sông an trú như vậy. Ta hãy tô chức đại 
tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày". Này Bà-la-môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh 
hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an 
lạc lâu ngày?" 


158 5%. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


11. Này Bà-la-môn, khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn chủ 
tế tâu với vua Mahàvijita như sau: "Đại vương, vương quốc 
(này) chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy 
rẫy bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp 
đường. Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, 
nếu Tôn vương đánh thuế má mới, như vậy Tôn _VƯƠNg CÓ ý 
nghĩ: "Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử hình, 
hoặc bằng cắm có, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiến trách, 
hoặc bằng tân xuất". Nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không được 
trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị 
hình phạt sau lại tiếp tục hoành hành vương quôc này. 
Nhưng nêu theo phương pháp sau đây bọn giặc có ây sẽ được 
trừ diệt một cách hoàn toàn: những vị nào trong quôc độ nhà 
vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương hãy cấp 
cho những vị ây hột giông và thực vật; những vị nào trong 
quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn vương hãy 
cầp cho những vị ấy vôn đầu tư; những vị nào trong quôc độ 
nhà vua nô lực về quan chức, Tôn vương hãy cấp cho những 
vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên 
tâm vào nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà 
vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được dôồi dào, quốc độ sẽ được 
an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân chúng 
hoan hý vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chắng khác gì 
với nhà cửa mở rộng". - "Vâng, Tôn giả". 

- Này Bả-la-môn, vua Mahàvijita vâng theo lời khuyên 
của vị Bà-la-môn chủ tế: những vị nào trong quốc độ nhà vua 
nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương Mahàvijita 
cấp cho những vị ây hột giống và thực vật; những vị nào 
trong quôc độ nhà vua nỗ lực vê thương nghiệp, Tôn vương 
Mahàvijita cấp cho những VỊ ẫy vôn đầu tư; những vị nào 
trong quôc độ nhà vua nô lực về quan chức, Tôn vương 
Mahàvijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 159 


những người này chuyên tâm về nghề của mình không còn 
nhiễu hại quốc độ nhà vua; ngân quỹ nhà vua được dồi dào, 
quốc độ được an cư lạc nghiệp không có tai ương ách nạn và 
dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống 
chăng khác gì với nhà cửa mở rộng. 

12. Rồi này Bà-la-môn, vua Mahàvijita cho mời vị Bà- 
la-môn chủ tế và nói: "Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc cỏ 
nhờ áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được đồi dào, 
quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn, 
và dân chúng hoan hỷ, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống 
chắng khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà-la-môn, ta muôn 
tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta 
được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày?" - "Vậy Tôn vương 
hãy cho mời tất cả những vị Sát-đế-ly trong quốc độ nhà vua 
cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và 
nói: "Này các khanh, ta muốn tô chức đại tế đàn. Các khanh 
hãy tán thành đề ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày". 
Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, cùng 
với quyền thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tất cả 
những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
Tôn vương hãy mời những vị ấy và nói: "Này các khanh, Ta 
muốn tô chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được 
hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài". 


Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita nghe theo vị Bà-la-môn 
chủ tế cho mời tất cả những vị Sát-đế-ly trong quốc độ nhà 
vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành và nói: "Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đản. 
Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc 
lâu ngày". - "Tôn vương hãy tô chức tế đàn. Đại vương, tế 
đàn này là hợp thời". 


ló0 %. Kinh Kùtadanta ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua 
cùng với quyền thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... 
tất cả những vị Bảà-la-môn và đại gia chủ cả tại tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành... tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, vua Mahảvijita mời những vị ấy 
và nói: "Này các khanh ta muốn tô chức đại tế đàn. Các 
khanh hãy tán thành đề ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày". - "Đại vương hãy tổ chức tế đàn, Đại vương, tế đàn 
này là hợp thời”. 


Như vậy bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn trở thành 
những yêu kiện cho lễ tê đàn này. 


13. Vua Mahàvijita có tám đức tánh sau đây: Thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 
bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nảo về 
vấn đề huyết thống thọ sanh. Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng 
mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ 
trang nhã, dáng điệu cao thượng. Là nhà giàu có, đại phú, 
sung túc tài sản, đầy rẫy vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đầy Tây 
sản nghiệp, ngũ côc, thương khố sung mãn. Có uy lực, đầy 
đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân như với oai 
danh (của mình). Một vị có tín tâm, có từ tâm, một thí chủ, 
cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho Sa-môn, Bà-la-môn 
bần cùng nghẻo khó, khất sĩ, một vị làm các công đức. Một 
vị bác học trong mọi vấn đề. Thông hiểu ý nghĩa của lời nói: 
ki: là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩ của lời nói 
này”. Một nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư 
về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua MahàvIjita có 
đầy đủ tám đặc tánh này. Chính tám đặc tánh này làm những 
yếu kiện cho tế đàn ấy. 


14. Vị Bà-la-môn chủ tế có đầy đủ bôn đức tánh: Thiện 
sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyệt thông thanh tịnh cho đên 


Trường Bộ Kinh — Tập ï Tới 


bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào, 
về vấn đề huyết thống thọ sanh - là nhà phúng tụng, là nhà trì 
chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông 
hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế (tự nhiên 
học) và tướng của vị đại nhân, có đức hạnh, đức độ cao dày, 
đầy đủ giới hạnh cao dày - một vị bác học, tỉnh luyện, sáng 
suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ hai. Vị Bà-la-môn 
chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh này, chính bốn đức tánh này 
làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. 


15. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ 
đàn có giảng ba pháp cho vua Mahàvijita: "Trước khi muốn 
làm lễ đại tế đàn, nêu Tôn vương có sự hồi tiếc: "Thật vậy, 
một phần lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao", Tôn vương không 
nên có sự hối tiếc này. Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, nêu 
Tôn vương có sự hối tiếc: "Thật vậy, một phần lớn tài sản 
của ta bị tiêu hao". Tôn vương không nên có sự hối tiếc này. 
Khi đã làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn vương có sự hối tiếc: "Thật 
vậy, một phần lớn tài sản của Ta bị tiêu hao". Tôn vương 
không nên có sự hối tiếc này". 

Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ đàn có 
giảng ba pháp cho vua MahàvIjIta. 


16. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế đàn 
để ngăn chặn sự hối tiếc theo mười cách có thể khởi lên đối 
với người tham dự (lễ tế đàn) đã nói với vua Mahàyvijita: 
"Tôn vương, có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn và có 
những người không sát sanh. Ở đây, đối với những người sát 
sanh, hãy để cho chúng yên. Ở đây, đối với những người 
không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm 
của chúng được an vui hoan hỷ. Tôn vương, có những người 
lây của không cho đến tại lễ tế đàn và có những người không 


162 5%. Kinh Kùtadanta ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


lấy của không cho... có những người tà dâm và có những 
người không tà dâm..., có chánh kiến..., có những người nói 
láo và có những người không nói láo, có những người nói hai 
lưỡi, và có những người không nói hai lưỡi, có những người 
nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác, có 
những người nói lời phù phiếm và có những người không nói 
lời phù phiếm, có những người có lòng tham và có những 
người không có lòng tham, có những người có lòng sân và có 
những người không có lòng sân, có những người có tà kiến 
và có những người có chánh kiến. Ở đây, đối với những 
người có tà kiến hãy để chúng yên. Đối với những người có 
chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của 
chúng được an vui, hoan hỷ". 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế đàn đã 
ngăn chận sự hối tiếc theo mười cách có thể khởi lên đối với 
những người tham dự (lễ tế đàn). 

17. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế khi vua đang 
làm lễ tế đàn, đã khuyên giáo, tưởng lệ.... kích thích và làm 
tâm (của vua) hoan hỷ với mười sáu phương pháp: "Trong 
khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói: 
"Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn nhưng không mời các vị 
Sát-đế-ly thân tộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành; Tôn 
vương tô chức lễ đại tế đàn như vậy". Lời nói về Tôn vương 
như vậy không đúng sự thật; Tôn vương đã có mời các vị 
Sát-đề-ly thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, 
Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội 
tâm được an vui hoan hỷ". Trong khi Tôn vương đang tổ 
chức đại tế đàn, nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức 
đại tế đàn, nhưng không mời các vị đại thần quyền thuộc ở 
tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành... Bà-la-môn đại gia ở tỉnh 
thành và ở ngoài tỉnh thành... cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T163 


ngoài tỉnh thành. Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn như vậy". 
Lời nói về Tôn vương như vậy không đúng sự thật; Tôn 
vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài 
tỉnh thành; Do vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức lễ tế 
đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hý". Trong khi 
Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, nếu có người nói: "Vua 
Mahàvijita tô chức đại tế đàn, nhưng không thiện sanh cả từ 
mâu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề 
huyết thông thọ sanh". Do vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tô 
chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ". 
hiệG: khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn nếu có người 
ói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không thiện 
Sên cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 
bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nảo 
về vấn đề huyết thống thọ sanh". Do vậy Tôn vương nên biết: 
"Hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, 
hoan hỷ". Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, nêu 
có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại tế đàn nhưng 
không đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da 
thù thắng, khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao 
thượng... không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, 
đây rẫy vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đầy rẫy sản nghiệp ngũ 
cốc, thương khố sung mãn... không có uy lực, đầy đủ bốn 
loại quân chủng, chinh phục địch quân như với oai danh của 
mình... không có tín tâm, không có từ tâm, không phải một 
thí chủ, cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho Sa-môn, Bà- 
la-môn, bần cùng, nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công 
đức... không phải là vị bác học trong mọi vẫn đề... không 
thông hiểu ý nghĩa của lời nói: "Đây là ý nghĩa của lời nói 
này, đây là ý nghĩa của lời nói này... không phải là nhà bác 
học tỉnh luyện, sáng suốt và có thể suy tư về những vẫn đề 


l1ó4 5%. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


quá khứ, vị lai, hiện tại... Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn 
như vậy". Lời nói về Tôn vương như vậy không đúng sự thật. 
Tôn vương là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, và có thể 
suy tư về vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại... Do vậy, Tôn 
vương nên biết: "Hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội tâm 
được an vui, hoan hỷ". Trong khi Tôn vương đang tổ chức 
đại tế đàn, nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tô chức đại tế 
đàn, nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không thiện sanh cả 
từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời 
tô phụ, không bị một vết nhơ nào, một đèm pha nào về vấn 
đề huyết thống thọ sanh. Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như 
vậy. "Lời nói về Tôn vương như vậy không đúng sự thật. VỊ 
Bà-la-môn chủ tế của vua thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một 
vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đê huyết thống thọ 
sanh". Do vậy, Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức tế đàn một 
cách khiến nội tâm được an vui, hoan hý"... Trong khi Tôn 
vương đang tô chức đại tế đàn... Nhưng vị Bả-la-môn chủ tế 
của vua không phải là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông 
hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú 
giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp 
và văn phạm, biệt tài vê Thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của vị đại nhân... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không 
có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao 
dày... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không phải vị bác 
học, tính luyện, sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay 
thứ hai, Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy". Lời nói về 
Tôn vương như vậy không đúng sự thật. Vị Bà-la-môn chủ tế 
của vua là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm 
muỗng thứ nhất hay thứ hai. Do vậy Tôn vương nên biết: 
"Hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui 
hoan hỷ". 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 165 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế, khi vua đang làm 
lê tê đàn đã khuyên giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm 
(của vua) được hoan hỷ băng mười sáu phương pháp. 


18. Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có trâu 
bò bị giết, không có đê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, 
không có các loại sinh vật nào khác vị sát thương, không có 
cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ dabbha 
(cỏ cát tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những 
người gia bộc hay... người đem tin hay những người làm thuê 
không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi 
và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy 
mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng làm những gì 
chúng muốn. Tế đàn nay được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, 
thục tô, mật và đường miếng. 


19. Này Bà-la-môn, các Sát-đế-ly thân tộc ở tỉnh thành 
và ngoài tỉnh thành, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và 
ở ngoài tỉnh thành, các Bả-la-môn đại gia ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành đem theo nhiều tiền bạc của cải đến Mahảvijita và thưa: 
"Đại vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để 
Đại vương dùng, Đại vương hãy lây dùng". - "Này các khanh, 
tiền bạc của cải rất nhiều được súc tích một cách chính đáng 
này đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ấy 
cho các khanh; các khanh có thể đem theo nhiều hơn thế 
nữa !", 


Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và 
bàn luận như sau: "Tài sản này của chúng ta, nếu chúng ta 
đem về nhà lại, thật không phải. Vua Mahàvijita tổ chức đại 
tế đàn. Chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đàn". 


20. Này Bà-la-môn, khi các vị Sát-đề-ly thân tộc ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Đông hô tê đàn; 


1ó6 5%. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt 
các thí vật phía Nam hồ tế đàn; các Bà-la-môn đại gia ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Tây hồ tế đàn; 
các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí 
vật phía Bắc hố tế đàn. Này Bả-la-môn, trong tế đàn của 
những vị này cũng vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê 
cừu bị giết, không có loại sinh vật nào khác bị sát thương, 
không có cây cối bị chặt đề làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ 
dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và 
những người gia bộc hay những người đưa tin, hay những 
người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa 
nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước 
mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng 
không muôn thì chúng không làm, chúng làm những gì 
chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. 
Những tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, 
mật và đường miếng. 


Như vậy là bốn sự chấp thuận, vua Mahàvijita thành 
tựu tám pháp, Bà-la-môn chủ tế thành tựu bốn pháp và cả ba 
tế pháp. Này Bả-la-môn như vậy gọi là ba tế pháp và mười 
sáu tế vật. 

21. Khi nghe nói như vậy những Bà-la-môn ấy la to hét 
lớn: "Cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của 
lễ tế đàn!". Nhưng Bả-la-môn Kùtadanta ngồi yên lặng. Các 
vị Bà-la-môn ấy hỏi Bà-la-môn Kùtadanta: "Vì sao Tôn giả 
Kùtadanta không tán thánh là thiện thuyết lời thiện thuyết 
của Sa-môn Gotama?" - "Không phải ta không tán thán là 
thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn Gotama. Nếu ai 
không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn 
Gotama thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng ta hiện đang 
suy nghĩ: Sa-môn Gotama không nói: "Như vậy ta nghe” hay 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T167 


"Như vậy đáng phải là thế". Nhưng ngài chỉ nói: "Khi sự 
việc xảy ra như vậy?". "Khi ấy sự việc xảy ra như thế". Và ta 
nghĩ: Chắc chắn lúc bấy giờ, Sa-môn Gotama là vua 
Mahàvijita chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà-la-môn chủ tế 
lễ tế đàn". Tôn giả Gotama có công nhận là mình đứng ra tô 
chức lễ tế đàn hay khiến người tô chức lễ tế đàn và sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời, ở đời 
này?" 

Này Bà-la-môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức 
lễ tế đàn hay khiến người tô chức lễ tế đàn, và sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh ở thiện thú, cõi trời ở đời này. 
Lúc bấy giờ ta là vị Bà-la-môn chủ tế đã đứng ra chủ lễ tế 
đàn này. 

22. - Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này? 

- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. 

- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp và mười sáu tế vật này? 

- Này Bà-la-môn, chính là những bố thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi, cũng dường cho những vị xuất gia có 
giới đức. Tế đàn ấy, này Bà-la-môn ít phiền tạp hơn, ít nhiễu 
hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế 
pháp và mười sáu tế vật này. 

23. Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà những 
bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng đường cho 
những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy lại ít phiền tạp hơn, 


168 5$. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn, tế đàn 
với ba tê pháp và mười sáu tê vật này? 

- Này Bà-la-môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước 
vào con đường A-la-hán không đi đên tê đàn như vậy. Vì cớ 
sao? 


- Này Bả-la-môn, vì tại đấy có thấy những sự đánh đập 
bằng roi gậy, có những sự túm cổ lôi kéo. Do vậy các vị A- 
la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán không 
đi đến tế đàn như vậy. Những bố thí thường xuyên, những tế 
đàn thuận lợi, cúng đường cho những vị xuất gia có giới đức, 
này Bà-la-môn, các vị A-la-hán hay những vị đã bước vảo 
con đường A-la-hán đi đến những tế đàn như vậy. Vì cớ sao? 
Này Bà-la-môn vì tại đấy không thấy những sự đánh đập 
bằng roi gậy, không có những sự tóm cổ lôi kéo. Do vậy các 
vị A-la-hán hay những vị đã bước vảo con đường A-la-hán đi 
đến tế đàn như vậy. Này Bà-la-môn, do nhân ấy, do duyên ấy, 
những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng 
dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật này. 


24. - Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật và những bố thí thường 
xuyên những tế đàn thuận lợi này? 


- Này Bà-la-môn có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật và những bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi này. 


- Này Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền 
tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiêu kêt quả hơn, nhiêu lợi ích 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 169 


hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật và những bồ thí 
thường xuyên, những tê đàn thuận lợi này? 


- Này Bà-la-môn, chính là sự xây dựng tinh xá cho bốn 
phương Tăng. Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 
mười sáu tế vật, và những bố thí thường xuyên, những tế đàn 
thuận lợi này. 


25. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp mười sáu tế vật, những bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, 
ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật, những bồ thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi và sự cúng đường tỉnh xá này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, những bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tỉnh xá này? 


- Này Bà-la-môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng, này Bả-la-môn, tế đàn ấy ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, 
đàn thí thuận lợi và sự cúng dường tĩnh xá này. 


26. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự 
quy y này? 


170 5%. Kinh Kùtadanta ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, 
ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tính xá và những sự 
quy y này. 

- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều lợi ích hơn tế 
đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật ấy, sự bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tính xá và 
những sự quy y ấy? 


- Này Bả-la-môn, một ai với tâm thành thọ trì những 
giới luật không sát sanh, không thâu đạo, không tà dâm, 
không vọng ngữ, không uông rượu. 


- Này Bà-la-môn tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại 
hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế 
pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn 
thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này. 


27. - Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích 
hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tính xá, những 
sự quy y và những giới luật này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, 
những tế đàn thuận lợi, sự cúng đường tỉnh xá, những sự quy 
y, những giới luật này. 

- Tôn giả Gotama, tế đàn ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường xuyên, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï l7I 


những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tỉnh xá, những sự quy 
y và những giới luật này? 

- Này Bà-la-môn, ở đây đức Như Lai sanh ra đời, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác... [tương tự như kinh "Sa-môn quả", 
đoạn kinh 40-98]. Như vậy, này Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
thành tựu giới hạnh. 


... chứng và an trú sơ thiền. Này Bà-la-môn, tế đàn này 
ít phiên tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiêu kêt quả hơn, nhiêu 
lợi ích hơn những tê đàn trước. 


... nhị thiền... tam thiền... chứng và an trú tứ thiền. Này 
Bà-la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, 
nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước... . 
không còn một đời sống khác. Vị ấy biết như vậy. Này Bà- 
la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại, nhiều kết 
quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Này Bả-la- 
môn, không có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn lễ tế đàn này. 


28. Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Kùtadanta thưa với đức 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay 
Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng phương tiện trình bày 
giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y 
Pháp và quy y Ty-kheo Tăng. Mong Tôn Giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng Tôn giả Gotama, con xin trả tự do và sự 
sông cho bảy trăm con bò đực, bảy trăm con bò cái, bảy trăm 


172 5%. Kinh Kùtadanfa ( Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanfa suff) 


con dê và bảy trăm con cừu. Mong chúng được ăn cỏ xanh 
và uông nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. 


29. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp 
cho Bà-la-môn Kủtadanta như là thuyết về bồ thí, thuyết vê 
trÌ giới, thuyết về các cõi trời, trình bảy sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi đức 
Thế Tôn biết tâm của Bà-la-môn Kùtadanda đã sẵn sàng, đã 
nhu thuận, không còn chướng ngại, được phân khởi, được tín 
thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khô, 
tập, diệt, đạo. Cũng như tắm vải thuần bạch, được gột rửa 
các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy chính chỗ 
ngồi này pháp nhãn xa trần ly cầu khởi lên trong tâm Bà-la- 
môn Kùtadanta: "Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu 
diệt". 

30. Khi ấy Bà-la-môn Kùtadanta thấy pháp, chứng pháp, 
ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt 
tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo 
pháp của đức Bồn Sư, liền bạch đức Thế Tôn: "Mong Tôn 
giả Gotama ngày mai cùng chúng Tỷ-kheo nhận lời mời đến 
dùng cơm do con mời”. 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ Bả-la-môn 
Kùtadanta được biết đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
đức Phật và từ biệt... Rồi Bà-la-môn Kùtadanta khi đêm vừa 
tàn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng vị loại 
cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho đức Thế Tôn: "Giờ đã 
đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sảng". 

Khi ấy đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và 
cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bả-la-môn 
Kùtadanta, khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn. 
Bà-la-môn Kùtadanta tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với đức 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 173 


Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta, sau 
khi được biết đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và 
bát, liền lẫy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau 
khi Bà-la-môn Kùtadanta ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và 
làm cho Bà-la-môn Kùtadanta hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy và từ biệt. 


6. Kinh Mahàli 
(Mahadli sutífa) 


1. Nuv vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại 
Vesali (Ty-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Đại Lâm. 
Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala 
(Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà), đang ở tại 
Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe 
như sau: "Này các Tôn giả, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca hiện nay đang trú tại Vesali, ở giảng 
đường Trùng Các, rừng Đại Lâm. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi 
hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh 
hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh". Nếu được yết kiến một vị A-la- 
hán như vậy thì rất quý". 

2. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha 
ấy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm. Lúc bấy giờ, đại 
đức Nàgita là thị giả đức Thế Tôn. Những vị sứ giả Bả-la- 
môn ở Kosala và ở Magadha ấy đi đến chỗ đại đức Nàgita ở 
và thưa: 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 175 


- Tôn giả Nàgtta, hiện nay Tôn giả Gotama ở tại đâu, 
chúng tôi muôn yêt kiên Tôn giả Gotama. 

- Các Hiền giả, nay không phải thời yết kiến đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn đang chỉ tịnh. Những sứ giả Bà-la-môn ở 
Kosala và Magadha liên ngôi xuông tại một bên và nói: "Sau 
khi được yêt kiên Tôn giả Gotama, chúng tôi mới đi". 

3. Otthadda (Môi thỏ) người Licchavi cùng với một số 
đông dân chúng Licchavi cũng đi đến Trùng Các giảng 
đường, rừng Đại Lâm gặp đại đức Nàgita, đảnh lễ vị này rồi 
đứng một bên. Otthadda người Licchavi thưa với đại đức 
Nàgtta: 

- Hiện nay đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở 
tại đâu, chúng con muôn yêt kiên đức Thê Tôn, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 

- Màhàli, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn, 
Đức Thê Tôn đang chỉ tịnh. 

Otthadda người Licchavi liền ngồi xuống một bên tại 
chỗ ây và nói: 

- Sau khi được yết kiến đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác con mới đi. 

4. Khi ấy Sa-di Sìha đến đại đức Nàgita, đảnh lễ đại 
đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Sa-di Sìha nói 
với đại đức Nàgtta: 

- Bạch Đại đức Kassapa (Ca- diếp) một số đông Sứ giả 
Bà-La-môn ở Kosala và Magadha đã đến đây để yết kiến đức 
Thế Tôn; Otthada người Licchavi cũng đến đây với số đông 
dân chúng Licchavi đê yết kiến đức Thế Tôn. Đại đức 
Kassapa, lành thay, nêu những vị này được yết kiến đức Thế 
Tôn. 


- Vậy Sìha hãy thưa với đức Thế Tôn. 


176 6. Kinh Mahàli (Mahadli suffta) 


- Thưa vâng, bạch Đại đức! 

Sa-di Sìha vâng theo lời dạy của đại đức Nàgita, đến tại 
chô đức Thê Tôn, đảnh lễ Ngài rôi đứng một bên. Sa-di Sìha 
sau khi đứng một bên liên bạch đức Thê Tôn: 

- Bạch đức Thế Tôn, một số đông sứ giả Bà-la-môn ở 
Kosala và Magadha đên đây đê yêt kiên đức Thê Tôn. 
Otthadda, người Licchavi cùng một sô đông dân chúng 
Licchavi đã đên đây đê yêt kiên đức Thê Tôn. Lành thay nêu 
những vị này được yêt kiên đức Thê Tôn! 

- Nay Sìha, hãy dọn chỗ ngồi trong bóng mát, trước mặt 
ngôi tịnh xá. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Sa-di Sìha vâng theo lời dạy đức Thế Tôn, sắp đặt một 
chỗ ngôi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá, và đức Thê 
Tôn đi ra khỏi tịnh xá và ngôi trên chỗ ngôi đã soạn săn 
trong bóng mát, trước mặt ngôi tịnh xá. 

5. Rồi các sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và Magadha đến 
tại chỗ đức Phật, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã 
giao với Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Otthadda người 
Licchavi cùng với một sô lớn dân Licchavi cũng đên tại chỗ 
đức Phật, đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi 
xuông một bên, Otthadda người Licchavi thưa với Thê Tôn: 

- Bạch Đại đức, hai ba ngày về trước, Sunakkhatta, 
dòng họ Licchavi đên chỗ con ở và nói với con: "Này Mahàll, 
từ khi tôi sông gân đức Phật, không lâu quá ba năm, tôi được 
thây những thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng 
không được nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân 
khởi". Bạch Thê Tôn, những thiên âm mà Sunakkhatta dòng 
họ Licchavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 177 


phân khởi, không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không 
có thật? 

- Này Mahàli những thiên âm mà Sunakkhatta dòng họ 
Licchavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, những thiên âm ấy có thật, không phải không có. 


6ó. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, những 
thiên âm mà Sunakkhatta, dòng họ Licchavi không nghe, 
những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, những thiên 
âm ấy có thật, không phải là không có. 

- Này Mahàli, có Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng 
về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phẫn khởi. Vì vị này tu định nhút hướng, 
hướng về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các 
thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nên vị này thấy được 
về phía Đông các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, 
nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn 
khởi. Vì sao vậy? Này Mahàili vì Tyỷ-kheo này trong khi tu 
định nhứt hướng, hướng về phía Đông, chỉ với mục đích thấy 
các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phần khởi. 

7. Lại nữa, này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhứt 
hướng, hướng về phía Nam... về phía Tây... về phía: Bắc... 
phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các thiên sắc, mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi, nhưng không với mục đích nghe 
các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vị này tu định 
nhứt hướng, hướng về phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích 
thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng 
không với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, nên vị này thấy được về phía Trên, Dưới, Ngang, 


178 6. Kinh Mahàli (Mahadli sutfta) 


các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không 
nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? 
Này Mahàili, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhứt hướng, 
hướng về phía Trên, Dưới, Ngang, chỉ với mục đích thấy các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục 
đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 

§. Này Mahàli, có vị Tý-kheo tu định nhất hướng, 
hướng về phía Đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ 
diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích thấy 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định 
nhất hướng, hướng về phía Đông với mục đích nghe các 
thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nhưng không với 
mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, 
nên vị này nghe được về phía Đông các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahàli, vì vị Tỷ-kheo 
này trong khi tu định nhứt hướng, hướng về phía Đông, chỉ 

với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân 
khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi. 


9. Lại nữa, này Mahàli, có Tỷ-kheo tu định nhứt hướng, 
hướng về phía Nam... hướng về phía Tây... hướng về phía 
Băc... phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích nghe các thiên 
âm " diệu, thích thú phân khởi. Vì vị này tu định nhứt 
hướng, hướng về phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích nghe 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nhưng không với 
mục đích thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, 
nên vị này nghe được, phía Trên, Dưới, Ngang, các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không thấy được các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này 
Mahàli, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhứt hướng, hướng 
về phía Trên, Dưới, Ngang chỉ với mục đích nghe các thiên 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 179 


âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích 
thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 

10. Này Mahàli, có Tỷ-kheo tu định nhị hướng, hướng 
về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phẫn khởi và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phẫn khởi. Vì vị tu định nhị "hướng, hướng vê phía 
Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi và với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích 
thú, phấn khởi nên vị này hướng về phía Đông thấy được các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và nghe được các 
thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì sao vậy? Này 
Mahàli, vì Tỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng 
về phía Đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phân khởi và với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi. 

I1. Này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhị hướng, 
hướng về phía Nam... hướng Tây... hướng về phía Bắc... về 
phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ 
diệu, thích thú, phân khởi và với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phân khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, 
hướng về phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích thấy các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và với mục đích nghe 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nên vị này hướng 
về phía Trên, Dưới, Ngang, thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích 
thú, phấn khởi và nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn 
khởi. Vì cớ sao? Này Mahàli, vì Tý-kheo này trong khi tu 
định nhị hướng, hướng về phía Trên, Dưới, Ngang với mục 
đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 
Này Mahàli, do nhân này, do duyên này, những thiên âm ấy 
có thật, không phải là không có. 


180 6. Kinh Mahàli (Mahàdli sutfa) 


12. - Bạch Thế Tôn, như vậy có phải muốn chứng được 
các pháp định thiền định ấy mà các Tỷ-kheo sống đời phạm 
hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? 

- Này Mahàli, không phải muốn chứng được các pháp 
thiền định ấy mà các Tỷ-kheo sống đời phạm hạnh, dưới sự 
chỉ dạy của Ta. Này Mahàli, có những pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn. Vì muốn chứng được những pháp ấy, các 
vị Tỷ-kheo sông đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Ta. 


13. - Bạch Thế Tôn, những pháp ấy, cao thượng hơn, 
thù thắng hơn là gì mà các vị Tỷ-kheo vì muốn chứng được 
những pháp ấy sông đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thế 
Tôn? 


- Này Mahàli, ở đây Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, thành 
bậc Dự lưu, không đọa ác thú, chắc chắn đạt quả Bò- đề. Này 
Mahàli, pháp này cao thượng và thù thăng hơn, vì muốn chứng 
được pháp này, các Tỷ-kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Ta. 

Lại nữa, này Mahàli, Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử làm 
nhẹ bớt tham, sân, si, thành bậc Nhứt lai, còn phải sanh lại 
trong đời này một lần nữa trước khi diệt hắn khổ đau. Này 
Mahàli, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì muốn 
chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sống phạm hạnh, dưới sự 
chỉ dạy của Ta. 

Lại nữa, này Mahàli, vị Tỷ-kheo đã đoạn dứt năm hạ 
phần kiết sử, thành vị hóa sanh, nhập Niết-bàn tại đây, không 
còn phải trở lại thế giới này nữa. Này Mahàli, pháp này cao 
thượng và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các 
Tỷ-kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ta. 

Này Mahàli, những pháp cao thượng và thù thắng này, 
vì muốn chứng được pháp ấy, các Tỷ-kheo sống phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của Ta. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T8ô1 


14. - Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên sự chứng ngộ những pháp ây? 

- Này Mahàli, có, con đường, có đạo lộ đưa đến sự 
chứng ngộ những pháp ây. 

"¬. Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa 
đên sự chứng ngộ những pháp ây? 

- Đó là con đường Thánh có tám ngành: Chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Mahàii, con đường 
này, đạo lộ này đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. 


IS. Này Mahàli, một thời Ta ở Kosambi vườn 
Ghositàràma. Lúc bây giờ có hai người xuât gia. Mandissa 
một vị du sĩ và Jàliya đệ tử của Dàrupattika, đên tại chỗ Ta ở, 
nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ta rôi 
đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuât gia nói với 
Ta như sau: 

- Này Hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là 
khác? 

- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiền giải 

Hai vị xuất gia trả lời Ta như thế và Ta nói như sau: 

16. - Này Hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ... (tương tự như kinh "Sa-môn quả", 
đoạn kinh 41-82) ... Này Hiên giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành 
tựu giới hạnh... chứng và an trú Sơ thiên. Này Hiện giả, khi 
Tỷ-kheo biệt như vậy, thây như vậy, vị ây có săn sàng đê cập 
đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay khác” không? 


182 6. Kinh Mahàli (Mahadli sutfta) 


Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy 
săn sảng đề cập đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay 
là khác”. 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: 
"Mạng căn và thân thê là một hay là khác”. 

17. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... đệ tứ 
thiên. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, 
vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thẻ là 
một hay khác” không? 

_—_ Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy vị ây 
săn sàng đê cập đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay 
là khác”. 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 
Ta không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

1§. Vị Tỷ-kheo ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. 
Này Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như Vậy, VỊ 
ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thể là 
một hay là khác" không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, 
vị ấy sẵn sảng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thê là 
một hay là khác". 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 
Ta không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

19. Vị ấy biết: "Sau đời này sẽ không có đời khác nữa". 
Này. Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như Vậy, VỊ ây 
có sẵn sảng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thê là một 
hay là khác" không? 

__ Này Hiền giả, vị Tý-kheo biết như vậy, vị ấy sẵn sàng 
đê cập đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T183 


Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta 
không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Otthadda người Licchavi 
hoan hỷ tín họ lời Thê Tôn dạy. 


7. Kinh Jaàliya 
(Jàliya sutta) 


1. Như vây tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, 
vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và 
Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói 
lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi 
đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với 
Ngài như sau: 

- Này Hiển giả, mạng căn và thân thê là một hay là khác ? 

- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiền giả! 

Hai vị xuất gia trả lời đức Thế Tôn như thế và Ngài nói 
như sau: 

2. - Này Hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ... (tương tự như kinh "Sa-môn quả", 
đoạn kinh 41-82) ... Này Hiền giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành 
tựu giới hạnh... chứng và an trú Sơ thiền. Này Hiền giả, khi 
Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như Vậy. VỊ ấy có sẵn sàng đề cập 
đến vẫn đề "Mạng căn và thân thể là một hay khác" không? 


_Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị 
ấy sẵn sảng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thê là một 
hay là khác". 

Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: 
"Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

3. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... đệ tứ 
thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 185 


vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thẻ là 
một hay khác” không? 

Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy vị ấy 
săn sảng đề cập đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay 
là khác". 

Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 
Ta không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

4. Vị Tỷ-kheo ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này 
Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có 
sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác” không? 


Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, 
vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thê là 
một hay là khác". 

Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 
Ta không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

5. Vị ấy biết: "Sau đời này sẽ không có đời khác nữa". 
Này. Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, VỊ ây 
có sẵn sảng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác” không? 

Này Hiển giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, vị ấy sẵn sàng đề 
cập đên vân đê "Mạng căn và thân thê là một hay là khác”. 
Này Hiên giả, tuy Ta bit như vậy, thây như vậy, nhưng Ta 
không nói "Mạng căn và thân thê là một hay là khác". 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Hai vị du sĩ hoan hỷ tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 


8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng 
(Kassapa-Sihanàda suffq) 


(Kinh nây còn có tên là Kinh "Đại sự tử hồng" - 
Mahàasihanada Sufta) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại 
Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. Lúc bấy 
giờ, lõa thê Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức Phật, nói những 
lời chào đón hỏi thăm xã giao với đức Thế Tôn và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế 
Tôn: 

2. - Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: "Sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát 
mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ", có phải những vị ẫy 
nói đúng lời của Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã vu 
oan không xác thật cho Tôn giả Gotama? Có phải những vị 
ấy đã tuyên bố như pháp, thuận pháp không? Có những chủ 
trương nào chính và phụ gặp phải cật nạn không? Thật sự 
chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gotama. 


3. - Này Kassapa, những ai nói: "Sa-môn Gotama chỉ 
trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phi báng, mạt sát mọi khổ hạnh, 
mọi lỗi sống khắc khổ", những vị ấy nói không đúng lời của 
Ta, đã vu oan không xác thật cho Ta. Này Kassapa, ở đời này, 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu 
khô hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Kassapa, 
ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy một 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T187 


số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh vảo thiện thú, thiên giới, thanh tịnh, 
siêu nhân, Ta thấy một số người tu khô hạnh nhưng sống ít 
khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào 
ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Kassapa, ở đời này, 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu 
khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh vảo thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật sự lai, khứ, sanh, 
diệt của những người tu khô hạnh như vậy, làm sao Ta lại chỉ 
trích mọi khô hạnh và tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ 
hạnh, mọi lối sống khắc khổ? 


4. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bả-la-môn là 
những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, (nhà 
thiện xạ) bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đả phá 
mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa Ta và những vị này, có 
những điểm tương đồng và có những điểm không tương 
đồng. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi 
cũng công nhận là phải. Có điểm những vị này công nhận là 
không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có 
điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi công 
nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị 
này cũng công nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công 
nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải. Có 
điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không công 
nhận là phải. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, 
các vị này công nhận là phải. 

5. Ta đến các vị ấy và nói: "Này các Hiền giả, những 
điểm bất đồng ý, hãy để chúng yên như vậy. Những điểm 
đồng ý, các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với 
nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng đệ tử với chúng đệ tử: 


188 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 
pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những 
pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng 
đáng bậc Thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được xem là 
ô nhiễm, giữa quí vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly 
những pháp ây, Sa-môn Gotama hay những vị Tôn giả, sư 
trưởng các giáo phái kia?" 

6. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí 
hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: 
"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 
pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những 
pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng 
bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, 
giữa những vị hiền giả này, Sa-môn Gotama đã hoàn toàn xả 
ly những pháp ấy, còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo 
phái kia chỉ xả ly một phần thôi". Như vậy, này Kassapa, 
những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, 
một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


7. Này Kassapa, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 
hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp thiện hay được 
xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là 
không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 
nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay được xem là 
xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là 
thanh tịnh, giữa quí vị hiền giả này ai đã hoàn toản thành tựu 
những pháp này, Sa-môn Gotama hay những vị tôn giả, sư 
trưởng các giáo phái kia? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T189 


8. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí 
hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị này nói: 
"Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp 
không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp 
nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp 
xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, những 
pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, ŠSa-môn Gotama 
đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn những vị tôn giả, 
sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần". Như 
vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm 
luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


9. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 
hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp bất thiện hay 
được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là 
lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là 
không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc Thánh 
hay được xem là không xứng bậc Thánh, những pháp ô 
nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này 
ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, chúng đệ tử của 
Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các 
giáo phải kia?" 

10. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí 
hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: 
"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 
pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên 
tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những 
pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng 
bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, 
giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gomata đã hoàn 
toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của những vị tôn 


190 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi". 
Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau một phân lớn tán thán chúng tôi về vấn 
đề này. 

11. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 
hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp thiện hay được 
xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là 
không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 
nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay được xem là 
xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là 
thanh tịnh, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành 
tựu những pháp này, chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ 
tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?" 

12. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi 
nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: "Những 
pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm 
hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành 
hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh 
hay được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh hay 
được xem là thanh tịnh, giữa những vị hiền giả này, chúng đệ 
tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn 
chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia 
chỉ thành tựu một phân thôi". Như vậy này Kassapa, những 
vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần 
lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 


13. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến 
ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: "Sa-môn Gotama nói đúng 
thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật". 
Này Kassapa, con đường â ấy là 8Ì, phương pháp â ấy là gì khiến 
ai tuân theo sẽ tự thấy và biết: "Sa-môn Gotama nói đúng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï T91 


thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật?" 
Chính là con đường Thánh tám ngành tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Kassapa, chính con 
đường này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự 
thấy và tự biết: "Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân 
thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật”. 


14. Nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 


- Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được 
những Sa-môn và Bà-la-môn công nhận là đưa đến Sa-môn 
quả và Bả-la-môn quả: Sống lõa thể, - Sống phóng túng, 
không theo lễ nghi (như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn, 
không chịu ngồi theo lễ nghi), - Liễm tay cho sạch (sau khi 
ăn, không chịu rửa), - Đi khất thực không chịu bước tới (theo 
yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát), - Không nhận đồ ăn 
mang đến (cho mình, trước khi đi khất thực), - Không nhận 
đồ ăn đặc biệt nấu cho mình. - Không nhận mời ổi ăn. - 
Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo (Sợ nồi chảo bị nạo, bị cạy 
để cúng dường đồ ăn), - Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa 
(sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn đặt giữa 
những cây gậy (sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ 
ăn đặt giữa những cối giã gạo (sợ dành riêng cho mình), - 
Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn (sợ đồ ăn chỉ do một 
người cho), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai (sợ 
đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi), - Không nhận đồ ăn từ 
người đàn bả đang cho con bú (sợ sữa đàn bà sẽ bớt đị), - 
Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu (sợ làm trở 
ngại Sự glao cấu), - Không nhận đồ ăn đi quyên (bởi tín đồ 
khi có nạn đói), - Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng (sợ 
chó mất phần ăn), - Không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu (sợ 
ruồi mất phần ăn), - Không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu 


192 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


nấu, rượu men. - Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn 
một miếng hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai 
miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn 
bảy miếng. Vị ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ây 
sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn 
một lần. 


Này Hiền giả Gotama, những pháp khô hạnh này được 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn công nhận là đưa đến Sa-môn quả 
và Bà-la-môn quả. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo 
lức, ăn hột cải nivara, ăn da vụn, ăn trâu, ăn nước bột gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng đề sống. 

Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được 
công nhận bởi những Sa-môn, Bà-la-môn là đưa đến Sa-môn 
và Bà-la-môn quả. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn 
với các vải khác, mặc vải tắm liệm rồi quăng đi, mặc vải 
phấn tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bện bằng từng mảnh da của con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường (kusa), mặc áo vỏ cây, 
mặc áo băng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. VỊ â ây 
là người sống nhồ râu tóc, là người theo tập tục sống nhố râu 
tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, 
là người ngôi chò hỏ, sông theo hạnh ngôi chò hỏ một cách 
tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên 
8iường gai, sông dùng ván gỗ làm giường, sông nằm trên đất 
trần, thường nằm ngủ một bên hông, sông để bụi và nhớp che 
dính thân mình, sông và ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu 
nằm đấy, sống ăn các uế vật, theo hạnh ăn các uế vật (phân 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 193 


bò, nước tiểu bò, tro và đất), sông. không uống nước lạnh, 
theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). 


15. - Này Kassapa_ nếu một người sống lõa thể, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần, 
nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, 
tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ây cách rất xa Sa-môn vị, cách 
rất xa Bà-la-môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập 
từ bi tâm, không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa Tỷ-kheo ấy được gọi là 
Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, này 
Kassapa nêu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải 
nivàra... ăn trái cây, rÊ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để 
sống, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới 
cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc thời vị ẫy cách rất xa Sa-môn vị, 
cách rất xa Bả-la-môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu 
tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận 
các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷý-kheo ấy được 
gọi là Sa-môn, được gọi là Bả-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải 
gai thô trộn với các vải khác,... sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nhưng nếu vị 
này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, 
tuệ cụ túc, thời vị ẫy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà- 
la-môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, 
không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, 
tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 


194 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ẫy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 


16. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế 
Tôn: 

- Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 
hành thay Bà-la-môn hạnh! 

- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: "Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà- la-môn hạnh! 
Này Kassapa, như một người sông lõa thể, sống phóng túng 
không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết 
chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, 
nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà- 
la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự 
thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" 
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một người 
đầy tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những hạnh: "Tôi 
sông lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay.... 
như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng 
ăn một lần". 

Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực 
hành khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn 
khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà 
nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bả-la- 
môn hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, 
không hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc 
tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ẫy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 195 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 
lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng để sống, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn 
hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ 
tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng 
mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la- 
môn hạnh”. Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, cho 
đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo 
những hạnh: "Tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... 
ăn trải cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng đề sông”. Này 
Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ 
hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bả-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, 
vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" 
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận 
thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác 
chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi 
là Bà-la-môn! 


Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải 
gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nếu có sự 
khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bả-la-môn 
hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực 
hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó hành 
thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" Một 
người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy 
tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những hạnh: "Tôi chỉ 
mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... 
sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 
sạch tội lỗi)", này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự 
thực hành khô hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh 


196 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng 
đáng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bà-la-môn hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ 
bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là 
Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


17. Khi nghe nói vậy, lão thể Kassapa bạch đức Thế 
Tôn: 

- Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa-môn! Khó 
biết thay một Bà-la-môn! 

- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: "Khó 
biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" Này 
Kassapa, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng 
không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết 
chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, 
nếu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành một Bà-la-môn chỉ 
tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ 
hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó biết thay một 
Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" Một người cư sĩ, 
hay con một người cư sĩ cho đến một người đây tớ gái đội 
ghè nước có thể làm theo những hạnh: "Tôi sông lõa thể, 
sông phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống 
theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một 
lần". Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành 
một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự 
thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó 
biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bả-la-môn!" Một 
người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy 
tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh này: "Tôi 
sông lõa thê, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 197 


như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
chỉ ăn một lần". Này Kassapa, vì ngoài khô hạnh này, ngoài 
sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết vẫn thật khó biết 
một người Sa-môn hay một người Bà-la-môn, do vậy thật 
xứng đáng mà nói: "Khó biết thay, một Sa-môn! Khó biết 
thay một Bà-la-môn!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập 
từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các 
lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là 
Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 
lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng để sống. Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở 
thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy 
thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng 
mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà- 
la-môn!" Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, cho đến 
một người đầy tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những 
hạnh: "Tôi chỉ ăn lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... „ trái 
cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống". Này 
Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực khô hạnh này, 
vẫn khó biết một người Sa-môn hay một người Bà-la-môn. 
Do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó biết thay, một Sa-môn! 
Khó biết thay, một Bà-la-môn". 


Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 
hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác 
chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu, này Kassapa, Ty-kheo ẫy được gọi là Sa-môn, được gọi 
là Bà-la-môn. 


Này Kassapa, nêu một người mặc vải gai thô, mặc vải 
gai thô trộn lân với các vải khác... sông một đêm tăm ba lân, 


198 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). Này Kassapa, 
nếu trở thành một Sa-môn, trở thành một Bảà-la-môn chỉ tùy 
thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh 
này thời thật không xứng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! 
Khó biết thay một Bả-la-môn!" 


Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một 
người đầy tớ gái đội ghè nước có thê làm theo những hạnh: 
"Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải 
khác ... sống một đêm tắm ba lần". Này Kassapa, vì ngoài 
khổ hạnh này vẫn rất khó biết một người Sa-môn hay một 
người Bà-la-môn. Do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó biết 
thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bả-la-môn!" Này 
Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, 
không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng 
và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, 
này Kassapa, Tỷ-kheo ẫy được gọi là Sa-môn, được gọi là 
Bà-la-môn. 


18. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế 
Tôn: 

- Tôn giả Gotama, thế nào là giới cụ túc? Thế là tâm cụ 
túc? Thê nào là tuệ cụ túc? 


- Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, là bậc A- 
la-hán, Chánh Biến Tri... (xem Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh 
số 40-42)... thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ 
lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp 
thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các 
căn, đầy đủ chánh niệm, chánh trí và biết tri túc. 

Này Kassapa, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? Ở 
đây, này Kassapa, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 199 


xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật ... (như Kinh 
Sa-môn quả, đoạn kinh số 43-61),... Trong khi một số Sa- 
môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng 
các ảo thuật để được an ồn, để khỏi làm các điều đã hứa... 
(như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 62).... ngăn ngừa công 
hiệu của thuốc. Còn vị ẫy thì tránh xa các tà mạng kê trên. 
Như vậy là giới cụ túc của vị Ấy. Và như vậy, này Kassapa, 
vị Tỷ-kheo ấy, nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ 
một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Này Kassapa, như một 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, 
không còn thấy sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, này 
Kassapa, Tỷ-kheo ấy nhờ giới luật cụ túc, nên không thấy sợ 
hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. VỊ ẫy nhờ cụ túc 
giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm thanh tịnh. 
Như vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo giới luật cụ túc. 


19. Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các căn? 
Này Kassapa, khi mắt thấy sắc, Tỷ- -kheo không năm giữ 
tướng chung... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn sô 64)... những 
nguyên nhân øì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tý-kheo chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy, 
nhờ sự hộ trì cao quý các căn Ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm 
thanh tịnh... Như vậy, này Kassapa Tỷ-kheo hộ trì các căn... 
(như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 64-75)... khi quán tự 
thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan 
nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân 
khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ- 
kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một 
trạng thái hýỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo 
thấm nhuần, tâm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình 


200 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không do hỷ lạc từ ly dục sanh ấy thâm nhuằn. Này Kassapa, 
như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. 
Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy 
với nước, cục bột tắm ẫây được thấm nhuần nước ướt, nhào 
trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước 
nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kassapa Tyỷ- 
kheo thắm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được hý lạc do ly dục sanh ấy thâm nhuần. Như 
vậy là tâm cụ túc của vị Ấy. 


Lại nữa, này Kassapa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và 
trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm... (như Kinh Sa-môn quả , 
đoạn kinh số 77-79)... đệ tam thiền (như Kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh số 79- 8l)... chứng và trú vào thiền thứ tư... (như 
Kinh Sa-môn quả , đoạn kinh số 81-82)... đó là tâm cụ túc 
của vị ấy. Này Kồi 0. đó là tâm cụ túc. 


20. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến. Vị ấy biết: "Thân này của ta là sắc pháp, do bỗn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân 
ẫy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc." 


Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, 
trong suốt, có tám mặt khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không 
uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu 
qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trăng hay màu nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy ở 
trên tay sẽ thấy: "Hòn ngọc lưu ly bảo châu này, đẹp đế, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 201 


trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo mài, sáng chói, 
không uề trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được 
xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hay màu vàng nhạt". Cũng vậy, này Kassapa, với 
tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như VẬY, VỊ 
Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị 
ẫy biết: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân Ấy, thức ta 
lại nương tựa và bị trói buộc". Đó là tuệ cụ túc của vị ấy... 
(như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 85-98)... Vị ấy biết: "... 
không có đời sống nào khác nữa". Đó là tuệ cụ túc của vị Ấy. 
Này Kassapa, đó là tuệ cụ túc. 

Này Kassapa, và không có một giới cụ túc, tâm cụ túc, 
tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới cụ 
túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc này. 


21. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán 
thán giới luật. Này Kassapa, nói về giới luật tôn kính cao 
thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng giới luật 
của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả 
về giới luật, tức là tăng thượng giới. 

Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
khổ hạnh, yếm ly. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán 
thán khô hạnh, yếm ly. Này Kassapa, nói về khổ hạnh yếm ly 
tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai 
bằng được khổ hạnh yếm ly của Ta, làm sao có ai hơn được. 
Như vậy Ta hơn trên tất cả về khô hạnh yếm ly, tức là tăng 
thượng yếm ly. 


22 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán trí tuệ. 
Này Kassapa, nói vê trí tuệ tôn kính cao thượng nhất, Ta 
nhận thấy không có một ai bằng được trí tuệ của Ta, làm sao 
có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là 
tăng thượng trí tuệ. 


Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
giải thoát. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán 
giải thoát. Này Kassapa, nói về giải thoát tôn kính cao 
thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng được giải 
thoát của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên 
tất cả về giải thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 

22. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ 
ngoại đạo có thê nói: "Sa-môn Gotama rồng tiếng rồng con 
sư tử nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không ở giữa đại chúng". 
Nên nói với chúng: "Chớ có nói như vậy. Sa-môn Gotama 
rồng tiếng rồng con sư tử tại chỗ văng người và cả giữa đại 
chúng”. Này Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 


Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại 
đạo có thê hỏi: "Sa- -môn Gotama rồng tiếng rồng con sư tử 
giữa đại chúng, nhưng rồng không với tinh thần vô úy... với 
tinh thần vô úy... và "Không có ai hỏi Sa-môn Gotama câu 
hỏi gì... và "có người hỏi Sa-môn Gotama"... "Khi có người 
hỏi, Sa-môn Gotama không thể trả lời"... và "Khi có người 
hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho chúng"... và "Dầu cho có trả 
lời, câu trả lời không làm tâm người ta thỏa mãn"... và "Câu 
trả lời làm tâm người ta thỏa mãn"... "Nhưng người ta không 
xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được nghe"... 
"Người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama là đáng được 
nghe".... "Dầu cho có được nghe, người ta cũng không tin 
tưởng"... "Người ta nghe có lòng tin tưởng"... "Dầu cho 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 203 


người ta có lòng tin tưởng, người ta không biểu lộ lòng tin 
tưởng"... "Người ta có lòng tin tưởng và biểu lộ lòng tin 
tưởng" ... "Dầu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, người ta không 
đạt đến chỗ như thực".... "Người ta đạt đến chỗ như thực"... 
"Dầu cho đạt đến chỗ như thực, người ta không đem ra thực 
hành được”. Nên nói với chúng: "Chớ có nói như vậy. Sa- 
môn Gotama rồng tiếng Tông con sư tử, rồng ở giữa đại 
chúng, rống với tỉnh thần vô úy, có người hỏi Sa-môn 
Gotama, Sa-môn Gotama trả lời khi được hỏi, câu trả lời làm 
tâm người ta được thỏa mãn, người ta xem ý kiến của Sa- 
môn Gotama đáng được nghe, sau khi được nghe người ta tin 
tưởng, khi có lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng, 
người ta đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, người 
ta đem ra thực hành”. Này Kassapa, nên nói với chúng như 
vậy. 


23. Này Kassapa, một thời Ta ở tại Vương Xá trên núi 
Linh Thứu. Lúc bấy giờ, có người Phạm chí tu khổ hạnh tên 
là Nigrodha đến hỏi về tối thắng khô hạnh yêm ly. Khi được 
hỏi về tối thắng khô hạnh yêm ly, Ta đã trả lời. Và khi được 
Ta trả lời, vị Ấy phát tâm hoan hỷ như với một hoan lạc tối 
thượng. 


- Bạch Đại đức, ai có thể sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, lại không hoan hỷ như với một hoan lạc tối thượng? 
Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Thật vi diệu thay, bạch Đại 
đức! Bạch Đại đức, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tỷ-kheo Tăng. Bạch 
Đại đức, con xin xuất Ø1a VỚI Thế Tôn, con xin thọ đại ĐIỚI. 


204 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hồng (Kassapa-Sìhanàda sutfa) 


24. - Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn 
xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 
bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng 
Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị 
Tỷ-kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


- Bạch Đại đức, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, 
nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này 
phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú 
chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời 
con sẽ xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn 
năm, nếu chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng xuất gia cho 
con, thọ đại giới cho con để thành vị Tỷ-kheo. 


Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được 
thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại đức Kassapa ở 
một mình an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. 
Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà 
con cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm 
hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và 
an trú: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm 
đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa". Đại đức 
Kassapa liễu tri như vậy. 


Và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 


9. Kinh Potthapàda (Bồ-sá-bà-lâu) 
(Potthapàda suffq) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi 
(Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp 
Cô Độc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà- 
lâu) cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở 
tại vườn của hoàng hậu Mallika (Mạt-lê-viên) tên là 
Ekasàlaka có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận 
bàn về chánh kiến, tà kiến. 

2. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y cầm bát 
vào Sàvatthi khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi khất thực tại Sàvatthi, Ta hãy đi đến vườn của 
hoàng hậu Mallika tên là Ekasảlaka, có hàng rào cây tinduka, 
một hội thảo trường luận bản chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda". Và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng 
hậu Mallika, tên là Ekasàlaka, có hàng rào cây tinduka, một 
hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến. 


3. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Potthapàda ngồi với đại 
chúng du sĩ ngoại đạo, đang ôn ào, la lối, lớn tiếng bản luận 
những vấn đề phù phiếm như câu “chuyện về vua chúa; câu 
chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần; câu chuyện về 
binh lính; các câu chuyện về hãi hùng; câu chuyện vê chiến 
tranh; câu chuyện vê đồ ăn; câu chuyện vệ đồ uống; câu 
chuyện về đồ mặc; câu chuyện về giường năm; câu chuyện 
vê vòng hoa; câu chuyện vê hương liệu; câu chuyện vê bà 
con; câu chuyện về xe cộ; câu chuyện về làng xóm; câu 


206 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


chuyện về thị trấn; câu chuyện về thành phố; câu chuyện về 
quốc độ; câu chuyện về đàn bả; câu chuyện về đàn ông; câu 
chuyện về vị anh hùng; câu chuyện bên lề đường: câu chuyện 
tại chỗ lấy nước; câu chuyện vê người đã chết; các câu 
chuyện tạp thoại; câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện 
trạng của đại dương; câu chuyện về sự hiện hữu và sự không 
hiện hữu. 

4. Du sĩ ngoại đạo Potthapàda thấy Thế Tôn từ xa đến, 
liền khuyến cáo chúng của mình: "Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng, 
các Tôn giả hãy đừng làm ô ồn. Nay Sa-môn Gotama đang đến, 
Ngài ưa mến sự trầm lặng, vị Đại đức này tán thán sự trầm 
lặng. Nếu biết chúng này yên tịnh, Ngài có thể ghé đến đây". 
Nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. 


5. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potthapàda. Và du 
sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: "Thiện tai Thế Tôn! 
Hoan nghênh Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến 
đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn". 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. 
Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Potthapàda đã ngồi một bên: "Này 
Potthapàda, vẫn đề gì các vị đang ngôi thảo luận? Vấn đề gì 
đang nói mà bị gián đoạn?" 


_ 6. Khi nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi 
đang ngồi bàn luận, bạch Thế Tôn, lát nữa Thế Tôn nghe lại 
cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, thuở xưa xưa lắm, 
nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo tụ họp, ngồi hội thảo 
trong giảng đường nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng 
tưởng. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 207 


"Này Tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào?" 
Một vài vị trả lời: "Không nhân, không duyên, các tưởng của 
con người sinh và diệt! Khi tưởng sanh con người có tưởng, 
khi tưởng diệt con người không có tưởng". Như vậy, một vài 
vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: "Các Tôn 
giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, tưởng là tự 
ngã của con người, chính tưởng ấy đến và đi. Khi tưởng ấy 
đến thì con người có tưởng, khi tưởng ấy đi thì con người 
không có tưởng". Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận 
các tăng thượng tưởng. 

Vấn đề này, người khác lại nói như sau: "Các Tôn giả, 
sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, có những Sa-môn, 
Bả-la-môn có đại thần thông và đại oai lực. Chính những vị 
này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng kéo tưởng ra 
ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong 
người, người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy 
không có tưởng". Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận 
các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: "Các Tôn 
giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, có những vị 
thiên thần có đại thần thông, có đại oai lực, chính những vị 
này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng ra ngoài 
người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, 
người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không 
có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng 
thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con tưởng niệm 
đến Thế Tôn: "Mong Thế Tôn có mặt ở đây! Mong Thiện thệ 
có mặt ở đây! Ngài rất tỉnh thông những pháp này. Chắc 
chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tưởng". 
Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? 


205 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


7. Này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
nói: "Không nhân, không duyên, các tưởng của con người 
sinh và diệt". Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu. Vì 
sao vậy? Này Potthapàda, chính vì có nhân, có duyên, các 
tưởng của con người sinh và diệt. Chính do sự học tập, một 
loại tưởng sanh, chính do sự học tập, một loại tưởng diệt. 

Và Thế Tôn nói: 

- Sự học tập ấy là gì? Này Potthapàda, nay ở đời Như 
Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (như kinh 
Sa-môn quả, đoạn kinh số 40-43 trừ đoạn kết của mỗi đoạn) 
thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sông trong sạch, 
giới hạnh đầy đủ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết 
tri túc. Này Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh đầy đủ? 
Ở đây này Potthapàda, Tý-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật ... (như kinh 
Sa-môn quả, đoạn kinh số 43-62)... như dùng ảo thuật để yên 
ồn, để khỏi làm các điều đã hứa... ngăn ngừa công hiệu của 
thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên... như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

8. Này Potthapàda, và như vậy Tỷ-kheo â ây nhờ đầy đủ 
giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương 
diện hộ trì giới luật. Này Potthapàda, như một Sát- đề- -ly đã 
làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy 
sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, 
này Potthapàda, Tỷ-kheo ây nhờ đầy đủ giới luật nên không 
thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị 
ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ nội 
tâm không lỗi lầm. Như vậy, này Potthapàda, Tỷ-kheo đầy 
đủ giới luật. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 209 


9. Này Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 
Này Potthapàda, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không năm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bị, 
các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự nguyên 
nhân â Ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc.. 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ Ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các 
căn Ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, 
này Potthapàda, Tyỷ-kheo hộ trì các căn... (như kinh Sa-môn 
quả, đoạn kinh số 65-74)... 


10. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan 
sanh; do hân hoan, nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được 
khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Tỷ-kheo, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với 
tầm, với tứ. Dục tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi 
tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị ấy 
có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật, do ly dục sanh. Như vậy do 
học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt 
trừ. Và Thế Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 

I1. Lại nữa, này Potthapàda, Tỷ-kheo diệt tầm, diệt tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tưởng hỷ lạc vi diệu 
chơn thật do ly dục sanh xưa kia của vị ẫy được diệt trừ. Và 
khi tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do định sanh khởi lên, vị 
ấy có tưởng hý lạc vi diệu chơn thật do định sanh. Như vậy 


210 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng 
diệt trừ. Và Thế Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 

12. "Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là "Xả niệm lạc trú", chứng và trú thiền thứ ba. Tưởng hỷ 
lạc chơn thật vi điệu do định sanh xưa kia của vị ấy được diệt 
trừ. Và khi tưởng xả lạc vi diệu chơn thật khởi lên, vị ẫy có 
tưởng xả lạc vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một 
tưởng khởi lên và cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và 
Thế Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


13. Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo xả lạc, xả khô, 
diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy xả lạc chơn thật 
vi điệu xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc, 
xả khổ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc, xả 
khổ vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập một tưởng khởi 
lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: 
"Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


14. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi sắc 
tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, với sự không 
tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Như vậy sắc tưởng 
xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng Không vô biên 
xứ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ẫy có tưởng Không vô biên 
xứ vị diệu chơn thật. Như vậy do sự học tập, một tưởng khởi 
lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: 
"Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


I5. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
Không vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy tưởng Không vô biên 
xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ẫy được diệt trừ, và khi 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 211 


tưởng Thức vô biên xứ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có 
tưởng Thức vô biên xứ vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, 
một tưởng khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và 
Thế Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


16. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi Thức 
vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ răng: "Không có vật gì" chứng và 
trú Vô sở hữu xứ. Như vậy tưởng Thức vô biên xứ vi diệu 
chơn thật xưa kia của vị ây được diệt trừ. Và khi tưởng Vô sở 
hữu xứ vi diệu chơn thật khởi lên, vị ấy có tưởng Vô sở hữu 
xứ vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, 
cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói: "Đó là 
sự học tập Thế Tôn nói đến". 


17. Lại nữa này Potthapàda, khi Tỷ-kheo ở nơi đây tự 
mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng 
khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột 
đỉnh có thể nghĩ: "Tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm 
không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, 
khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại 
khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng". Do không có suy tưởng, 
các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác không khởi lên, 
vị ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này Potthapàda, là sự 
chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. 

18. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây 
ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng 
thượng tưởng này không? 

- Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, 
nhưng nay con hiểu lời nói của Thế Tôn. 

- Này Potthapảàda, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình khởi 
tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho 
đến tưởng tột đỉnh. Và vị này, khi đứng lại tưởng tột đỉnh có 


212 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


thể nghĩ: “Tâm còn suy tưởng, có hại cho ta, tâm không suy 
tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng khi những 
tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên. Vậy 
ta hãy đừng có suy tưởng". Và vị này không có suy tưởng. 
Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô 
tưởng khác cũng không khởi lên. Vị ấy cảm thọ sự diệt tận. 
Như vậy này Potthapàda là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần 
dần các tăng thượng tưởng. 


- Như vậy là phải, này Potthapàda! 


19. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng 
tuyệt đỉnh hay nhiêu tưởng tuyệt đỉnh? 


- Này Potthapàda, Ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và 
cũng nói đên nhiêu tưởng tuyệt đỉnh. 


- Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng 
tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh? 

- Này Potthapàda, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận 
(của một tưởng) sau tưởng khác, vị ấy đạt tới nhiều tuyệt 
đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái kia cho đến tuyệt đỉnh 
cuối cùng mà Ta nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. Này 
Potthapàda như vậy Ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng 
nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. 

20. - Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; hay 
trí khởi trước tưởng khởi sau; hay tưởng và trí cùng khởi một 
lần không trước không sau? 

- Này Potthapàda, tưởng khởi trước trí mới khởi sau, do 
tưởng sanh, trí mới sanh. Vị ấy tuệ tri: "Do duyên tưởng, trí 
sanh ra nơi ta". Này Potthapàda, với lời dạy này cần phải 
hiểu tưởng sanh trước trí sanh sau, tưởng sanh trí mới sanh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 213 


21. - Bạch Thế Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con 
người hay tưởng khác, tự ngã khác? 

- Này Potthapàda, ngươi hiểu tự ngã như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, có sắc, do 
bốn đại hình thành, và do đoàn thực nuôi dưỡng. 

- Này Potthapàda, nếu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn 
đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, như vậy này 
Potthapàda, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapàda, với 
sự nhận thức này, cần phải hiểu, tưởng khác và tự ngã khác. 
Này Potthapàda, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do bốn 
đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, tuy vậy một vải 
tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt 
xuống. Này Potthapàda, với sự nhận thức này cần phải hiểu 
tưởng khác, tự ngã khác. 

22. - Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, 
đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. 

- Này Potthapàda, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ 
mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy này Potthapàda, 
với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 
Này Potthapàda, giả sử tự ngã ấy là do ý sở thành, đầy đủ 
mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, tuy vậy một vài tưởng 
khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. 
Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng 
khác, tự ngã khác. 


- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở 
thành. 


23. - Này Potthapàda, nếu tự ngã là vô sắc, do tưởng sở 
thành, với sự nhận thức này Potthapàda, cần phải hiểu tưởng 
khác, tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sự tự ngã là vô sắc, 
do tưởng sở thành, tuy vậy, một vải tưởng khác của người 


214 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potthapàda, 
với sự nhận thức này, cân phải hiệu tưởng khác, tự ngã khác. 


24. - Bạch Thế Tôn, con có thê hiểu được chăng "tưởng là 
tự ngã của con người” hay "tưởng khác, tự ngã khác”? 


- Này Potthapàda, thật khó cho ngươi biết được "tưởng 
là tự ngã của con người” hay "tưởng khác, tự ngã khác”, vì 
ngươi có dị kiến, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có 
thiên tư khác, có hạnh nguyện khác. 


25. - Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được 
"tưởng là tự ngã của con người", hay "tưởng khác, tự ngã 
khác" vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng 
khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện khác, thời bạch Thế 
Tôn, thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là thường 
còn, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoải ra là mê 
muội”. 


- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có 
quan điêm nảy là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là vô 
thường, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội". 

- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới này là hữu biên, chỉ có 
quan điêm nảy là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là hữu 
biên, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội”. 

- Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan 
điểm nảy là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 215 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới là vô biên, 
chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


26. - Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là 
một, chỉ có quan điêm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê 
muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thân thể và sinh 
mạng là một, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội". 

- Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thê khác? 
Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội 
không? 

- Này Potthapảda, Ta không trả lời: "Sinh mạng khác, 
thân thê khác. Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoải 
ra là mê muội". 

27. - Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại sau khi 
chêt? Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai tồn tại 
sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội". 

- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tổn tại sau khi 
chêt không? Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai không tồn 
tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội". 

- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại và không tồn 
tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội không? 


2ló 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai tồn tại và 
không tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng sự 
thực, ngoải ra là mê muội". 

- Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm 
này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 

28. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về đích giải 
thoát, không thuộc M Pháp, không thuộc căn bản của phạm 
hạnh, không đưa đên yêm ly, đên ly tham, đên tịch diệt, đên 
tịch tịnh, đên thăng trí, đên giác ngộ, đên Niệt bàn. Vì vậy, 
Ta không trả lời. 

29. - Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? 

- Này Potthapàda, Ta trả lời: "Đây là khổ". Ta trả lời: 
"Đây là khô tập". "Ta trả lời: "Đây là khô diệt". Ta trả lời: 
"Đây là con đường đưa đên khô diệt". 

30. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, 
thuộc về Pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, đưa đến yếm 
ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, 
đến Niết bàn. Vì vậy Ta trả lời. 

- Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như 
vậy là phải. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Ngài làm gì Ngài 
xem là phải làm. 


Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 217 


31. Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại 
đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Potthapàda 
và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: "Potthapàda này là 
như vậy, những gì Sa-môn Gotama nói đều được Potthapàda 
tán thành: "Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ 
như vậy là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama 
đã thuyết trình dứt khoát những vẫn đề sau đây: "Thế giới là 
thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay "Thế giới là 
hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay "Sinh mạng và thân 
thể là một", hay "Sinh mạng khác, thân thể khác", "hay Như 
Lai có tồn tại sau khi chết" hay "Như Lai không tồn tại sau 
khi chết" hay "Như Lai tồn tại và cũng không tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tổn tại và cũng không không tồn 
tại sau khi chết". 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapàda nói với 
các du sĩ ngoại đạo kia: 


- Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết Sa-môn 
Gotama đã thuyết trình đứt khoát những vấn đề sau đây: 
"Thế giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay 
"Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay "Sinh 
mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng khác, thân thê 
khác”, hay "Như Lai có tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai có tồn tại và 
cũng không tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai không có tồn 
tại và cũng không không tồn tại sau khi chết". Sa-môn 
Gotama đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn chánh, 
chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc. Và 
khi một vị tuyên bố một phương pháp như thực, chân chánh, 
chân thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì 
làm sao một người hiểu biết như tôi lại không tán thành? 


218 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


32. Hai ba ngày sau, Citta Hatthisàriputta và du sĩ ngoại 
đạo Potthapàda đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến nơi, Citta 
Hatthisàriputta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, còn 
du sĩ ngoại đạo Potthapàda, nói những lời chào đón hỏi thăm 
xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
một bên, du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu 
những du sĩ ngoại đạo liền bao vây xung quanh con và tuôn 
ra những lời nói mỉa mai gay gắt: "Potthapàda này là như vậy. 
Những gì Sa-môn Gotama nói đều được Potthapàda tán 
thành: "Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ như 
vậy là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama đã 
thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế giới là 
thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay "Thế giới là 
hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay "Sinh mạng và thân 
thê là một", hay "Sinh mạng khác, thân thê khác", hay "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai không tồn tại sau 
khi chết", hay "Như Lai có tồn tại và cũng không tôn tại sau 
khi chết", hay "Như Lai không tồn tại và cũng không không 
tồn tại sau khi chết". Khi được nói vậy, con nói với các du sĩ 
ngoại đạo kia: "Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết 
Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau 
đây: "Thế giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", 
hay "Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng khác, thân 
thể khác" hay "Như Lai có tồn tại sau khi chết", hay "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai có tỒn tại và 
cũng không tồn tại sau khi chết", hay "Như Lai không tồn tại 
và cũng không không tôn tại sau khi chết". Sa-môn Gotama 
đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn thánh, chơn 
thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc. Và khi 
một vị đã tuyên bố một phương pháp như thực, chơn chánh, 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 219 


chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì 
làm sao một người hiệu biệt như tôi lại có thê không tán 
thành?" 


33. - Này Potthapàda, những vị du sĩ ngoại đạo ấy là 
mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mắt độc nhất 
giữa chúng. Này Potthapàda, có những pháp được Ta truyền 
thuyết, trình bày một cách không dứt khoát. Này Potthapàda, 
có những pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt 
khoát. Này Potthapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết 
trình bày một cách không dứt khoát? "Thế giới là thường 
còn", Này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình 
bày một cách không dứt khoát. "Thế giới là vô thường", này 
Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một 
cách không dứt khoát. "Thế giới là hữu biên", này 
Potthapàda... "Thế giới là vô biên", này Potthapàda... "Sinh 
mạng và thân thê là một", này Potthapàda... "Sinh mạng khác, 
thân thê khác", này Potthapàda... "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết", này Potthapàda... "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết", này Potthapàda... "Như Lai có tồn tại và cũng không 
có tồn tại sau khi chết", này Potthapàda ... "Như Lai không 
có tồn tại và cũng không không có tôn tại sau khi chết", này 
Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một 
cách không dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy lại được Ta 
tuyên thuyết trình bảy một cách không dứt khoát? Này 
Potthapàda, những pháp này không thuộc về đích giải thoát, 
không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch 
tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy những 
pháp ấy được Ta tuyên thuyết, trình bảy một cách không dứt 
khoát. Này Potthapàda, những pháp gì được Ta tuyên thuyết 


220 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


trình bày một cách dứt khoát? "Đây là khổ", này Potthapàda, 
đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt 
khoát. "Đây là khô tập", này Potthapàda, đó là pháp được Ta 
tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là khổ diệt", 
này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày 
một cách dứt khoát. "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", 
này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên thuyết, trình bày 
một cách dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này Potthapàda, những 
pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn 
bản phạm hạnh, đưa đến yếm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, 
đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết-bàn. Vì 
vậy những pháp ấy được Ta tuyên thuyết trình bày một cách 
dứt khoát. 


34. Này Potthapàda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: "Sau khi 
chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh". Ta đến những vị 
ấy và hỏi: "Có phải quý Đại đức có chủ trương như thế này, 
có chủ kiến như thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn 
hạnh phúc, vô bệnh”. Khi được Ta hỏi như vậy, những vị ẫy 
công nhận là phải. Ta nói: "Chư Đại đức có sông và đã biết 
đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?". Khi 
được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: 
"Vậy chư Đại đức có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc 
trong một đêm hay trong một ngày, hay trong nửa đêm hay 
trong nửa ngày không?". Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời 
là không. Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết một con 
đường nào, một phương pháp nào có thể đưa đến sự chứng 
ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?" Khi được hỏi 
vậy, các vị ấy trả lời là không? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 221 


Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe tiếng nói 
của chư thiên, đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh 
phúc. "Này các vị, hãy cố gắng khéo thực hành. Này các vị 
hãy thực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, 
chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc" không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy không trả lời 
không. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn kia là 
không chánh xác hợp lý? 

35. Như có một người nói: "Tôi yêu và ái luyễn một cô 
gái đẹp trong nước này". Có người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp 
ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết là người giai cấp nào, là 
Sát-đề-ly, hay Bà-la- môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-đà?" Khi 
được hỏi vậy, người cây trả lời không, biết. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp Ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết tên 
gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? Da đen sâm, 
da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, hay 
thành phố nào?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không 
biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải Ông, đã yêu và 
ái luyến một người Ông không biết, Ông không thấy?" Được 
hỏi vậy vị ấy trả lời phải. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là 
không chánh xác hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời 
nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 

36. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la- 
môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: 
"Sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh", Ta đến 
những vị ấy và hỏi: "Có phải quý Đại đức có chủ trương như 
thế này, có chủ kiến như thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn 
toàn hạnh phúc, vô bệnh". Khi được hỏi như vậy, những vị 


222 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


ấy công nhận là phải. Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã 
biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?" 
Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các 
vị ấy: "Vậy chư Đại đức có tự nhận cảm biết hoàn toàn hạnh 
phúc trong một đêm hay trong một ngày, hay trong nửa đêm 
hay trong nửa ngày không?". Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả 
lời là không. Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết một 
con đường nào, một phương pháp nào đưa đến sự chứng ngộ 
một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?” Khi được hỏi vậy, 
các vị Ấy trả lời là không? Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức 
có nghe tiếng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế 
giới hoàn toàn hạnh phúc: "Này các vị, hãy cố gắng khéo 
thực hạnh! Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc! Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào 
một thế giới hoàn toàn hạnh phúc' không?" Khi được hỏi vậy, 
các vị ấy trả lời là không. Này Potthapàda, Ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Sa- 
môn, Bà-la-môn kia là không chánh xác, hợp lý? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn sự kiện là như vậy, theo lời 
nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 

37. - Này Potthapàda, như một người muốn xây tại ngã 
tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người hỏi: "Này 
bạn, Ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vậy Ông có 
biết lầu ấy là về hướng Đông, hay về hướng Tây, hay về 
hướng Bắc, hay về hướng Nam? Nhà lầu ấy cao hay thấp, 
hay trung bình?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này bạn, như vậy có phải, Ông xây một cái 
thang để leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không 
thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Potthapàda 
ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói 
của người kia là không chánh xác, hợp lý? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 223 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời 
nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 

38. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la- 
môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này: 
"Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh". Ta đến 
những vị ấy và hỏi: "Có phải quý Đại đức có chủ trương như 
thế này, có chủ kiến như thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn 
toàn hạnh phúc, vô bệnh". Khi được hỏi vậy, những vị ây 
công nhận là phải. Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã biết, 
đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?" Khi 
được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: 
"Chư Đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp 
nào có thể đưa đến sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc không?" Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là 
không. Ta nói với các vị ẫy: "Vậy chư Đại đức có tự tâm cảm 
biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một ngày, 
hay trong nửa đêm hay trong nửa ngày không?" Khi được hỏi 
vậy, các vị ẫy trả lời là không. Ta nói với các vị Ấy: "Chư Đại 
đức có nghe tiếng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế 
giới hoàn toàn hạnh phúc: 'Này các vị, hãy cố gắng thực 
hành! Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoản toàn 
hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào 
một thế giới hoàn toàn hạnh phúc' không?" Khi được nói vậy, 
các vị ấy trả lời là không. Này Potthapàda, ngươi nghĩ như 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những 
Sa-môn, Bà-la-môn, kia là không chánh xác, hợp lý. 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như vậy, thời lời 
nói của người kia không chánh đáng, hợp lý. 

39. - Này Potthapàda, có ba loại ngã chấp: thô phù ngã 


chấp, ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này Potthapàda, 
thế nào là thô phù ngã chấp? Có sắc, do bốn đại hình thành, 


224 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


do đoàn thực nuôi dưỡng là thô phù ngã chấp. Thế nào ý sở 
thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở thành, đầy đủ chỉ tiết lớn 
nhỏ, các căn đầy đủ, là ý sở thành ngã chấp. Thế nào là vô 
sắc ngã chấp? Không có sắc, do tưởng sở thành là vô sắc ngã 
chấp. 


40. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp để diệt thô phù ngã 
chấp. Nếu các người thực hành theo pháp này thời nhiễm 
pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, vả ngay hiện 
tại, tự mình giác ngộ, với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ 
sung mãn, quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các người 
nghĩ: "Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng 
trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trĩ, 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy vậy đau 
khổ vẫn tồn tại". Này Potthapàda, chớ có nghĩ như vậy. Khi 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay 
hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí, chứng đạt và an trú 
trí tuệ sung mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, 
khinh an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


41. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ ý 
sở thành ngã chấp. Nếu các người thực hành theo pháp này 
thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, 
và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các ngươi nghĩ: "Các 
nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay 
hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại". Này 
Potthapàda, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt 
trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh 
niệm tỉnh giác là lạc trú sanh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 225 


42. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt trừ vô 
sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo pháp này, thời 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và 
ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an 
trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể 
các ngươi nghĩ: "Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ 
tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau 
khổ vẫn tồn tại". Này Potthapàda, chớ có nghĩ như vậy. Khi 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay 
hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh 
niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


43. Này Potthapàda, có những người ngoàải hỏi chúng 
tôi: "Này Hiền giả, thô phù ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp 
này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng 
trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại?" 


Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời "Này 
Hiền giả, chính thô phù ngã chấp ấy, chúng tôi thuyết pháp 
để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và 
ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt và an 
trú trí tuệ sung mãn quảng đại”. 


44. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi: "Này 
Hiền giả, ý sở thành ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả thuyết 
pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này 
thời nhiễm pháp này được diệt trừ, tịnh pháp được tăng 
trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng 
đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại?" 


226 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này Hiền giả, 
chính ý sở thành ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp để diệt 
trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm 
pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện 
tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ 
sung mãn quảng đại". 


45. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng tôi: 
"Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả thuyết 
pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay 
hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại?". Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: 
"Này Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy, chúng tôi thuyết 
pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay 
hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí 
tuệ sung mãn quảng đại". 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, thời có phải lời nói ấy là chánh xác, hợp lý? 

46. Này Potthapàda, ví như một người xây một cái 
thang để leo lên lầu, từ dưới chân lầu ấy. Người ây được hỏi: 
"Này bạn, Ông xây cái thang để leo lên lâu, cái lầu ấy về 
hướng Đông hay hướng Nam, hay hướng Tây, hay hướng 
Bắc? Nhà lầu ấy cao, hay thấp, hay trung bình? Nếu người ây 
trả lời: "Này Hiền giả, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên 
chính tại dưới chân lầu này". Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế 
nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói ấy là chính xác, 
hợp chăng? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời lời 
nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 227 


47. - Như vậy, này Potthapàda, và có những người 
ngoài hỏi chúng tôi: "Này Hiền giả, thô phù ngã chấp là gì?... 
Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì?... Này Hiền giả, vô 
sác ngã chấp ấy là gì mà Hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, 
khiến các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp 
được dit trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự 
mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?" Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy mà chúng tôi thuyết pháp 
để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này thời 
nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và 
ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an 
trú trí tuệ sung mãn quảng đại”. 


- Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, thời có phải lời nói ây là chánh xác, hợp lý? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời lời 
nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


48. Khi nghe nói vậy, Citta Hatthisàriputta bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, phải 
chăng không có ý sở thành ngã chấp, không có vô sắc ngã 
chấp? Thô phù ngã chấp khi ấy thật có tôn tại. Bạch Thế Tôn, 
trong khi sở thành ngã chấp, phải chăng không có thô phủ 
ngã chấp, không có vô sắc ngã chấp? Ý sở thành ngã chấp 
khi ây thật có tồn tại. Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã 
chấp, phải chăng không có thô phù ngã chấp, không có ý sở 
thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi ấy thật có tồn tại. 

49. - Này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã 
chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc 
ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, 


225 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ây không 
thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính 
khi â ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. Này Citta, trong khi có vô 
sắc ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, 
không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc 
ngã chấp. Này Citta, nếu có người hỏi ngươi: "Ngươi đã có 
tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay 
không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại không?" Này Citta, được 
hỏi vậy, ngươi trả lời như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: "Ngươi đã có 
tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai 
hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại hay không?" Bạch 
Thế Tôn được hỏi vậy, con sẽ trả lời: "Tôi đã có tồn tại ở quá 
khứ, không phải không tồn tại; tôi sẽ tồn tại ở tương lai, 
không phải không tồn tại; tôi tồn tại ở hiện tại, không phải 
không tồn tại". Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy, con sẽ 
trả lời như vậy. 


50. - Này Citta, nêu có người hỏi lại ngươi: "Quá khứ 
ngã chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi 
là thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại 
không tồn tại? Tương lai ngã chấp mà Ngươi sẽ có, có phải 
ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ 
không tỒn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã 
chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi 
là thật có, ngã chấp quá khứ không tổn tại, ngã chấp tương 
lai không tồn tại?" Này Citta, được hỏi vậy, Ngươi trả lời thế 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: "Quá khứ ngã 
chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là 
thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại 
không tồn tại? Tương lai ngã chấp mà Ngươi sẽ có, có phải 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 229 


ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ 
không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã 
chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp â ấy đối với Ngươi 
là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương 
lai không tồn tại?" Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi vậy, con sẽ 
trả lời: "Quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã chấp ây đối với 
tôi là thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện 
tại không tồn tại? Tương lai ngã chấp mà tôi sẽ có, ngã chấp 
ây đối với tôi là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã 
chấp hiện tại không tồn tại. Hiện tại ngã chấp mà tôi hiện có, 
ngã chấp ấy đối với là thật có, ngã chấp quá khứ không tồn 
tại, ngã chấp tương lai không tồn tại". Bạch Thế Tôn, được 
hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. 


51. - Như vậy này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, 
thời ngã chấp ây không thuộc ý sở thành ngã chấp, không 
thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. 
Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy 
không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành 
ngã chấp. Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã 
chấp không thuộc thô phủ ngã chấp, không thuộc ý sở thành 
ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. 


52. Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra 
lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục tô 
sanh ra đề hồ. Khi thành sữa thời sữa ây không thuộc lạc, 
không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, 
chính khi ẫy thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi 
thành thục tô... khi thành đề hồ thời đề hồ không thuộc sữa, 
không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, 
chính khi ấy thuộc đề hồ. 


53. Như vậy này Citta trong khi có thô phủ ngã chấp... 
Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã châp... Này Clitta, 


230 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sufta) 


trong khi có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc 
thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính 
khi ây thuộc vô sắc ngã chấp. Này Citta, chúng chỉ là danh tự 
thế gian, ngôn ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế 
gian. Như Lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 


__ 4. Được nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày những øì bị che kín, chỉ đường cho những 
người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế 
Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


55. Và Citta Hatthisàriputta cũng bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
đề những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong 
cho con thọ đại giới. 


56. Citta Hatthisàriputta được xuất gia với Thế Tôn và 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại đức Citta 
Hatthisàriputta ở một mình, an tịnh, không phóng dật, sống 
nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 231 


mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô 
thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ không có đời 
sông khác nữa. Đại đức Citta Hatthisàriputta hiểu biết như 
vậy. 


Và đại đức Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 


10. Kinh Subha (Tu-bà) 
(Subha suffq) 


Tụng phẩm ] 


1. Thư vậy tôi nghe. Một thời, Đại đức Ananda ở tại 
Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt 
không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta ở tại Sàvatthi vì một vài công việc. 


2. Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta gọi 
một thanh niên Bà-la-môn khác: 


- Này thanh niên Bả-la-môn, hãy đi đến chỗ Sa-môn 
Ananda ở, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Ananda có ít bệnh ít 
não, khinh an, khí lực an ôn: "Thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta hỏi thăm Tôn giả Ananda có ít bệnh ít não, 
khinh an, khí lực an ôn", và nói thêm: "Hân hạnh thay, nếu 
Tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên 
Subha Todeyyaputta". 


3. - Tôn giả, xin vâng. 


Thanh niên Bà-la-môn vâng lời thanh niên Bà-la-môn 
Subha Todeyyaputta đến tại chỗ của Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với Tôn 
giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, thanh niên Bà-la-môn ấy nói với Tôn giả Ananda: 
"Thanh niên Bả-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm Tôn 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 233 


giả Ananda ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an ồn. Hân hạnh 
thay, nêu Tôn giả Ananda có lòng từ mân đên tại trú xá của 
thanh miên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta". 


4. Khi được nói vậy Tôn giả Ananda nói với thanh niên 
Bà-la-môn ây: 


- Này thanh niên Bà-la-môn, nay không phải thời, vì 
hôm nay tôi vừa mới uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ đến, vừa 
hợp thời, hợp nghi. 

Rồi thanh niên Bà-la-môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đến 
tại chỗ của thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta; khi 
đến xong, liền thưa với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 

- Chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Tôn giả 
Ananda: "Thanh niên Bả-lamôn Subha Todeyyaputta hỏi 
thăm Đại đức Ananda có ít bệnh ít não, khinh an, khí lực an 
ồn. Hân hạnh thay, nếu Tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến 
tại trú xá của thanh niên Bả-la-môn, Subha Todeyyaputta". 
Này Tôn giả, khi được nói vậy Sa-môn Ananda nói với tôi: 
"Này thanh niên Bà-la-môn, nay không phải thời, vì hôm nay 
tôi mới vừa uống thuốc. Ngày mai, tôi sẽ đến, vừa hợp thời 
hợp nghi". Này Tôn giả, sự việc đã như vậy, khiến Tôn giả 
Ananda đã có cơ hội ngày mai đến. 


5. Và Tôn giả Ananda, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 
buổi sáng đắp y, đem theo y bát, với vị Tỷ-kheo người xứ 
Cetiya làm vị Sa-môn tùy hành, đến tại chỗ ở của thanh niên 
Bà-la-môn Subha Todeyyaputta, sau khi đến, liền ngồi tại 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đến 
trước Tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên những lời chúc 
tụng thân hữu và xã giao với Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống 


234 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha suffq) 


một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn 
Subha Todeyyaputta nói với Tôn giả Ananda: 

- Tôn giả Ananda đã lâu ngày là thị giả của Tôn giả 
Gotama, sống gần và ở một bên Ngài. Tôn giả Ananda chắc 
biết Tôn giả Gotama đã tán thán những pháp nào và Ngài đã 
khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. 
Tôn giả Ananda, những pháp Tôn giả Gotama tán thán là 
những pháp gì và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi 
người theo những pháp ấy? 


6ó. - Này thanh niên Bà-la-môn, Thế Tôn tán thán ba 
pháp uẫn và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người 
theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là Thánh giới 
uân, Thánh định uân, Thánh tuệ uân. Thế Tôn tán thán ba 
pháp uần ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người 
theo những pháp ấy. 


- Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh giới uân, Tôn giả 
Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo, y chỉ mọi 
người theo pháp ây? 


7. - Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh ra 
đời, vị A-la-hán. Chánh Đắng Giác... như vậy này thanh niên 
Bà-la-môn là Tỷ-kheo đầy đủ giới đức. (Xem kinh Sa-môn 
quả, đoạn kinh số 40 - 63). 


§. - Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh giới uẫn 
Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ khuyến đạo, y chỉ mọi 
người theo pháp ấy. Và còn pháp uân khác cao thượng hơn 
cân phải hành trì? 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda, Thánh giới uân này thật viên mãn, không 
phải không viên mãn; Tôn giả Ananda, tôi không thấy Thánh 
giới uấn viên mãn này ở những Sa-môn, Bả-la-môn nào 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 235 


ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những Sa-môn, 
Bà-la-môn khác có thấy Thánh uẫn này tự nơi mình, các vị 
này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy: "Hành trì như vậy là đầy 
đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích Sa-môn 
hạnh của chúng tôi, không có gì cao thượng hơn cần phải 
hành trì nữa!" Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: "Còn pháp 
uâẫn cao thượng hơn cần phải hành trì". 


Tụng phẩm H 

1. Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh định uấn, Tôn giả 
Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo y chỉ mọi 
người theo pháp ây? 

- Này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì 
các căn?... Không một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ 
lạc do ly dục sanh ây thâm nhuân. 


(xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 64 - 76). 


13. Này thanh niên Bả-la-môn, Ty-kheo ly dục, ly ác 
pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hý lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ây thấm nhuằn. Đó là thiền định của vị Ấy. 


14. Này thanh niên Bà-la-môn, lại nữa Tỷ-kheo ẫy diệt 
tâm diệt tứ... thâm nhuân. 


(xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 77-78)... 
Đó là thiền định của vị ấy. 


236 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha suffq) 


l6. Lại nữa, này thanh niên Bả-la-môn, ly hỷ trú 
xả... thấm nhuằn. (Xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 79- 
82)... Đó là thiền định của vị ấy. 

19. Này thanh niên Bả-la-môn, đó là Thánh định uân 
Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y 
chỉ mọi người theo pháp ấy và còn pháp uân khác cao thượng 
hơn cần phải hành trì. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda! Thánh định uấn này thật viên mãn, không 
phải không viên mãn; Tôn giả Ananda, tôi không thấy Thánh 
định uấn viên mãn này ở những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những Sa-môn 
khác có thấy Thánh định uân này tự nơi mình, các vị này 
cũng đã thỏa mãn với pháp ấy: "Hành trì như vậy là đầy đủ. 
Đó là mục đích Sa-môn hạnh của chúng tôi. Không còn gì 
cao thượng hơn cần phải hành trì nữa". Nhưng Tôn giả 
Ananda còn nói: "Còn pháp uấn cao thượng hơn cần phải 
hành trì". 


20. Tôn giả Ananda, thế nào là Thánh tuệ uẫn, Tôn giả 
Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyên đạo, y chỉ mọi 
người theo pháp ây? 


- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm... và 
bị trói buộc (xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh sô 83-84). 


22. Này thanh niên Bà-la-môn, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm hướng 
tâm đến chánh trí, chánh kiến, vị ấy biết: "Thân này của ta là 
sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo 
nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 237 


diệt, trong thân ấy thức ta nương tựa và bị trói buộc". Đó là 
trí tuệ của vị ây. 

23. Với tâm định tĩnh... không thiếu một căn nào (xem 
kinh Sa-môn quả, đoạn kinh sô 85-86). Đó là trí tuệ của vị ây. 


25. Với tâm định tĩnh... Sau đời sống hiện tại, không có 
đời sông nào khác nữa (xem kính Sa-môn quả, đoạn kinh sô 
67-98). 


36. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận 
trí. Vị ấy tuệ tri như thật: “Đây là khổ", Tuệ tri như thật: 
"Đây là nguyên nhân của khổ", tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt khổ", tuệ tri như thật: "Đây là con đường đưa đến diệt 
khổ", tuệ tri như thật: "Đây là những lậu hoặc”, tuệ tri như 
thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, tuệ tri như thật: 
"Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc", nhờ hiểu biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lên sự biết: "Ta đã giải thoát”. VỊ ây 
biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, 
sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Đó là trí 
tuệ của vị Ấy. 

37. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh tuệ uấn, 
Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi 
người theo pháp ấy. Không còn pháp nào cao thượng hơn 
cân phải hành trì. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda! Tôn giả Ananda, Thánh tuệ uân này thật 
viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi 


236 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha suffq) 


không thấy Thánh tuệ uân viên mãn này ở những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào ngoài giáo hội này. Không còn pháp nào cao 
thượng hơn cần phải hành trì. Thật vị diệu thay, Tôn giả 
Anandal Thật vi diệu thay, Tôn giả Anandal Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Ananda, 
con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp, và quy y chúng 
Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Trường Bộ Kinh — Tập 1 239 


11. Kinh Kevaddha (Kiên Cô) 
(Kevaddha suttq) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà 
trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuôi 
Kevaddha đến tại chỗ Thê Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi 
Kevaddha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn thịnh, 
nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành 
thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện thượng 
nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ 
được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi 
Kevaddha: 

- Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: 
"Này các Tỷ-kheo các Ngươi hãy thị hiện thượng nhân pháp, 
thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trăng". 

2. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. 
Con chỉ nói: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn 
thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, 
lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện 
thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ MÔ Nalandà 
này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa". 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha: 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 241 


- Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp 
này: "Này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy hiện thượng nhân 
pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng". 

3. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha Bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. 
Con chỉ nói: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn 
thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, 
lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện 
thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ ko) Nalandà 
này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa". 


- Này Kevaddha, có ba pháp thần thông này Ta đã tự 
mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức là biến 
hóa thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa thần thông. 

4. Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? Này 
Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo chứng được các thần thông: một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện 
hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như 
đi ngang qua hư không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền 
như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết- già đi trên hư không như con chim; với hai 
bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; những vật có đại 
oai thần lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên. Có người tín thành thấy Tỷ-kheo ấy chứng hiện 
các thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện 
ra một thân: hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang qua hư không; độn thổ trôi lên, 
ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không 
chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như 
con chim, với bản tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; 
những vật có đại oai thần lực, đại oai thần như vậy, có thể tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. 


242 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


5. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không 
có lòng tín thành: "Này Tôn giả, thật vi diệu thay! Này Tôn 
giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, đại oai đức của vị Sa- 
môn! Chính tôi đã thấy vị Tỷ-kheo chứng các thần thông, 
"một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân,... 
có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên". Người không có lòng 
tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: "Này Tôn 
giả, có một chú thuật gọi là Gandhhàrì. Nhờ chú thuật hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân... có thể tự thân bay 
đến cõi Phạm thiên". Này Kevaddha, ngươi nghĩ thế nào? 
Người không có lòng tín thành có thê nói với người có lòng 
tín thành như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, có thê nói như vậy. 

- Này Kevaddha chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự 
biến hóa thần thông mà ta nhàm chán, hồ thẹn, ghê sợ biến 
hóa thần thông. 


6. Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? Này 
Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói 
lên sự suy tầm nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, 
của các người khác: "Như vậy là ý của Ngươi". Có người có 
lòng tín thành thấy Tỷ-kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm 
và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người 
khác: "Như vậy là ý của Ngươi, thế này là ý của Ngươi, như 
vậy là tâm của Ngươi". 

7. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không 
có lòng tín thành: "Này Tôn giả, thật vi diệu thay! Này Tôn 
giả, thật hy hữu thay đại thần thông, đại oai đức của vị Sa- 
môn! Chính tôi đã thấy Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, 
nói lên sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình 
khác, của các người khác: "Như vậy là ý của ngươi, thế này là 
ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi”. Người không có lòng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 243 


tín thành có thê nói với người có lòng tín thành: "Này Tôn giả, 
có một chú thuật gọi là Maniko, nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo 
nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm, và nói lên sự 
suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác... "Thế 
này là ý của Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi". Này 
Kevaddha, Ngươi nghĩ thế nào? Người không có lòng tín 
thành có thể nói với Ngươi có lòng tín thành như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy? 

- Này Kevaddha chính Ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha 
tâm thần thông mà Ta nhàm chán, hồ thẹn, ghê sợ tha tâm thần 
thông. 

§. Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở 
đời có Tỷ-kheo giáo hóa như sau: "Hãy suy tư như thế này, 
chớ có suy tư như thế kia; hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý 
như thế kia; hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú 
điều kia". 

Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

9. Này Kevaddha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện là 
bậc A-la-hán Chánh Biến Tri... (đoạn kinh 9-43 tương tự như 
kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 40 - 74). 

44. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy hân hoan 
sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được 
khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Vị Tỷ-kheo, ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh với tầm với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho 
sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuằn. 


244 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


45. Này Kevaddha, như một người hầu tắm lão luyện 
hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau băng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm 
nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thắm ướt cả trong 
lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này Kevaddha, Tỷ-kheo thấm nhuần, tâm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm 
nhuần. Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

50.... chứng và trú thiền thứ tư... (như kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh số 77 - §1, trừ câu kết sau chót mỗi chương). Này 
Kevaddha như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

52. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, đễ xử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến... (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 83)... Này 
Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


53.... sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa... 
(xem kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 84 - 98), trừ câu kết sau 
chót của mỗi chương). Này Kevaddha, như vậy là giáo hóa 
thần thông. 

67. Này Kevaddha, ba pháp thần thông này, Ta đã tự 
mình giác ngộ và tuyên thuyết. Này Kevaddha thuở xưa, 
chính một Tỷ-kheo có khởi nghi vấn như sau: "Trong Tỷ- 
kheo chúng này - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi 
đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?" Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo 
ấy nhập định, và trong định tâm, con đường đưa đến Thiên 
giới hiện ra. 


68. Này Kevaddha, lúc bây giờ vị Tỷ-kheo ấy đi đến 
Bốn Thiên vương thiên, khi đến xong, liền nói với các vị 
Bốn Thiên vương thiên: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 245 


này: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi biến 
diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy Bốn Thiên vương 
thiên nói với vị Tỷ-kheo â Ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ây - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". Này Tỷ-kheo, có 
bốn Đại vương ưu thế hơn và thù thắng hơn chúng tôi. 
Những vị này có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toản. 

69. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo đi đến bốn vị Đại vương, 
khi đến xong liền hỏi bốn vị Đại Thiên vương: "Này các 
Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bốn vị Đại vương 
nói với vị Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được 
biết bốn đại chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi 
đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này vị Tỷ-kheo, có Ba mươi 
ba thiên ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có 
thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi 
biến diệt hoàn toàn". 

70. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy đi đến các vị Ba 
mươi ba thiên, khi đến xong, liền hỏi các vị Ba mươi ba thiên, 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị Ba mươi ba 
thiên nói với vị Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ây - địa đại ... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có vị Đề thích chư 
thiên tên là Sakka ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị 
này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 
đâu sau khi biến diệt hoàn toàn." 


246 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


71. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Đề thích chư 
thiên tên là Sakka, khi đến xong, liền hỏi Đề thích chư thiên 
tên là Sakka: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đề thích chư Thiên 
tên là Sakka nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không 
được biết bốn đại chủng ây - địa đại... phong đại - đi đầu, sau 
khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư Thiên tên là 
Yàma (Dạ-ma) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Vị này có thê 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn". 

72. Này Kevaddha, Tý-kheo ấy đi đến chư Thiên tên là 
Yàma (Dạ-ma) xong, liền hỏi chư Thiên Dạ-ma: "Này các 
Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Yàma 
(Dạ-ma) nói với Tỷ-kheo. "Chúng tôi không được biết bốn 
đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên tử tên là Suyàma ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn." 

73. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Suyàma, 
sau khi đến liền hỏi Thiên tử Suyàma: "Này Hiền giả, bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn?” 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy Thiên tử Suyàma 
nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên tử tên là Tusità ưu thế hơn, 
thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thê biết bốn đại chủng 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 247 


này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn." 

74. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Tusità. 
Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên Tusità: "Này các Hiền giả, 
bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nói vậy chư Thiên Tusità nói với 
Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn 
đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên tử tên là Santusita ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thê biết bốn đại 
chủng này - địa đại ... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn". 

75. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Santusita. 
Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Santusita: "Này Hiền giả, bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Santusita 
nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn 
đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn. Này vị Tỷ-kheo có chư Thiên tên là NInmànaratI 
(Hóa lạc thiên) ưu thế hơn, thù thăng hơn tôi. Những vị này 
có thê biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn". 

76. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
Nimmànarati. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên Nimmànarati: 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - 
đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên 
Nimmànarati nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo chúng tôi 
không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi 


248 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có Thiên tử tên 
là Sunimmita ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có 
thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau 
khi biến diệt hoàn toàn". 

77. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử 
Sunimmita. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Sunimmita. 
"Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Sunimmita 
nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn 
đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn Này Tỷ-kheo có chư thiên gọi là 
Paranimmitavasavatfi (Tha hóa tự tại thiên) ưu thế hơn, thù 
thắng hơn tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này - 
địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". 

78. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
Paranimmitavasavatti, khi đến xong, liền hỏi chư Thiên 
Paranimmitavasavatti (Tha hóa tự tại thiên): "Này các Hiền 
giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy chư Thiên 
Paranimmitavasavatti nói với Tý-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi 
không được biết - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn. Này Ty-kheo có Thiên tử tên là VasavatfI ưu 
thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thê biết bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. 

79. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử 
Vasavatti. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Vasavatti: "Này 
Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 249 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Vasavatti 
nói với Tỷ-kheo Ấy. "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được 
biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư Thiên gọi là 
Brahmà Kayikà ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những 
vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

80. Này Kevaddha, lúc bấy giờ, Tý-kheo ấy nhập định, 
và trong định tâm, con đường đưa đến Phạm thiên giới hiện 
Ta. 

Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Brahmà 
Kayikà: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Brahmà 
Kayikà nói với Tý-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ây - địa đại... phong đại - đi đâu, sau 
khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có vị Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, đẳng Toản năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng 
tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế 
mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh. Vị này ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có 
thể biết bốn đại chủng này địa đại... phong đại - đi đâu, sau 
khi biến diệt hoàn toàn". 

- Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ấy ở đâu? 

- Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở đâu, 
vì sao có Phạm thiên và Phạm thiên từ đâu đến. Nhưng này 
Tỷ-kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi nào ánh sáng sanh, khi 
nào hào quang hiến, thời Phạm thiên xuất hiện. Ánh sáng 
xanh, hào quang hiển là tướng Phạm thiên xuất hiện từ trước 
là như vậy. 


250 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


81. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên xuất 
hiện. Lúc bấy giờ, này Kevaddha, Tỷ-kheo â ây đến Đại Phạm 
thiên. Khi đến xong, liền hỏi Phạm thiên: "Này Hiền giả, bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn?" - Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm 
thiên nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, 
Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng 
sanh đã và sẽ sanh". 

82. Này Kevaddha, lần thứ hai Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi không hỏi: "Ngài có phải là 
Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, 
Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, TỔ phụ 
các chúng sanh đã và sẽ sanh". Này Hiền giả, tôi hỏi: "Này 
Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, lần thứ hai, Đại Phạm thiên ấy nói với 
Tỷ-kheo ẫy: "Này Tỷ-kheo, ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng 
đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đẳng Tự tại, TỔ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh”. 

83. Này Kevaddha, lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi không hỏi: "Ngài có phải là 
Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, 
Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, TỔ phụ 
các chúng sanh đã và sẽ sanh". Này Hiền giả, tôi hỏi: "Này 
Hiền giả, bốn đại chủng Ấy, - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 251 


Này Kevaddha, khi bấy giờ Đại Phạm thiên cầm tay 
Tỷ-kheo ấy, kéo ra một bên rồi nói với Tỷ-kheo: "Này Tỷ- 
kheo, chư Thiên Brahmà Kayikà xem rằng không có gì Phạm 
thiên không thấy, không có gì Phạm thiên không hiểu, không 
có gì Phạm thiên không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta 
không có trả lời: "Này Tỷ-kheo, ta không được biết bốn đại 
chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. Do vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi đã làm sai, Ngươi 
đã lầm lẫn, khi Ngươi bỏ qua Thế Tôn, hướng đến người 
khác để trả lời câu hỏi â ấy. Này Tỷ-kheo, Ngươi hãy đi đến 
Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy, và hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả 
lời". 

84. Này Kevaddha, Tý-kheo ấy, như nhà đại lực sĩ duỗi 
ra cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, biến mất 
ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Ta. Này Kevaddha, 
Tỷ-kheo â ấy đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy nói với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, bốn đại chủng này, - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?", 

85. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với Tỷ- 
kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, thuở xưa các hải thương khi đi 
thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thể thấy bờ. 
Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa không trông thấy bờ, các 
nhà hải thương liền thả con chim có thê thấy bờ. Con chim 
bay về phía Đông, bay về phía Nam, bay về phía Tây, bay về 
phía Bắc, bay lên Trên, bay về các hướng Trung gian. Nếu 
con chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ ấy. 
Nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con chim bay trở 
về thuyền". Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi đã tìm cho đến 
Phạm thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi 
ấy, nên nay trở về với Ta. Này Tỷ-kheo, câu hỏi không nên 
hỏi như sau: "Bạch Thế Tôn, bốn đại chủng ây - địa đại, thủy 


252 II. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suffa) 


đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 
Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: 

"Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài 
ngăn, tê, thô, tịnh, bât tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả lời cho 
câu hỏi này: 

"Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy 
xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có 
chân đứng. 

Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bắt tịnh. 

Ở đây danh và sắc tiêu điệt hoàn toản. 

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) 
(Lohicca suffq) 


1. Nhu vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi 
du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có 
dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại 
Sàlavatikà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ 
cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba- 
tư-nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức. 


2. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi lên ác kiến sau 
đây: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn chứng được thiện 
pháp, sau khi chúng được thiện pháp không nên nói cho 
người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như 
một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi 
dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp 
vì có aI lại làm giúp cho ai được?". 


3. Bà-la-môn Lohicca nghe đồn: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang du hành tại 
nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị, nay đã đến Sàlavatikà. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa- 
môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự mình chứng 


2% 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfq) 


ngộ với thắng trí rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh. Lành thay, nếu được yết 
kiến một vị A-la-hán như vậy". 


4. Bà-la-môn Lohicca nói với Bhesika, người hớt tóc: 


- "Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn Gotama 
thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có được ít bệnh ít não, 
khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không: "Tôn giả Gotama, 
Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, 
khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không?" và nói thêm: 
"Mong Thế Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 
đến dùng cơm cùng với đại chúng Tý-kheo!". 


5. - Tôn giả, xIn vâng! 


Bhesika người hớt tóc vâng theo lời của Bà-la-môn 
Lohicca đên với Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Sau khi 
ngôi xuông một bên. Bhesika người hót tóc bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm "Thế Tôn 
có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú 
không?" và nói thêm: "Mong đức Thê Tôn nhận lời mời của 
Bà-la-môn Lohicca sáng mai đên dùng cơm với đại chúng 
Tyỷ-kheo". 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

6. Bhesika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê 
Ngài, đi đên Bà-la-môn Lohicca, khi đã đên, liên thưa với Bà-la- 
môn Lohicca: 

- Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế 
Tôn: "Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm Thê Tôn 
Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 255 


không" và nói thêm: "Mong Thê Tôn nhận lời của Bà-la-môn 
Lohicca sáng mai đên dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo"” và 
Thê Tôn nhận lời. 

7. Rôi Bà-la-môn, Lohicca sau khi đêm ây đã mãn, làm 
săn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại 
mêm rôi nói với Bhesika, người hót tóc: 

- Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đên Sa-môn Gotama, 
khi đã đên, hãy báo giờ cho Sa-môn Gotama: "Bạch Thê Tôn, 
cơm đã săn sàng". 


- Tôn giả, xin vâng! 


Bhesika người hớt tóc, vâng theo lời của Bà-la-môn 
Lohicca, đi đến Thế Tôn, khi đã đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và 
đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bhesika người hớt tóc 
báo thời giờ cho Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, giờ đã 
đến, cơm đã sẵn sàng". Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem 
theo y bát và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến Sàlavatikà. 


8. Lúc bấy giờ, Bhesika, người hớt tóc, đang đi sau 
lưng Thê Tôn. Rôi Bhesika, người hớt tóc bạch Thê Tôn: 


- Bà-la-môn Lohicca có khởi lên ác kiến sau đây: "Ở 
đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau 
khi chúng được thiện pháp, không nên nói cho người khác 
biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người, sau 
khi cắt sợi dây trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. 
Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm 
giúp cho ai được ?" Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn 
có thê giúp Bà-la-môn Lohicca trừ ác kiến ấy! 


- Này Bhesika, việc ấy có thể được. Này Bhesika, việc 
ây có thê được. 


256 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfq) 


9. Lúc bây gIỜ, Thê Tôn đến tại cư xá của Bà- la-môn 
Lohicca, khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn 
Lohicca tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị 
cầm đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng loại 
mềm. Bả-la-môn Lohicca, sau khi biết Thế Tôn dùng cơm 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một ghế ngồi thấp khác và 
ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
LohIcca: 


- Này Lohicca, có thật chăng, Ngươi khởi lên ác kiến 
như sau: "Ơ đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được 
thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói 
cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví 
như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm 
một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ây là ác pháp, 
tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được?" 

- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 

10. - Này Lohicca, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải Ngươi 
ở tại Sảlavatikà? 

- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 

- Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn Lohicca 
sông ở Sàlavatikà. Hãy đê Bà-la-môn Lohicca hưởng một 
mình mọi sản phâm của Sàlavatikà, không cho một a1 khác”. 
Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sông tùy 
thuộc vào Ngươi, có phải không? 

- Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ấy 
có phải là người có từ tâm nghĩ đên lợi ích cho những người 
kia? 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 257 


- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi 
ích. 

- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú 
từ tâm hay an trú hại tâm? 


- Tôn giả Gotama, hại tâm! 
- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 
- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 


- Này Lohicca, Ta nói răng, một người tà kiên sẽ sanh 
vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh. 


I1. Này Lohicca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua 
Pasenadi Kosala (Ba-tư-nặc-câu-tát-la) ở tại Kasi - Kosala 
(Ca-Thi Câu-tát-la) không? 


- Tôn giả Gotama, vâng phải! 

- Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi Kosala 
sông ở Kasi-Kosala. Hãy đê vua Pasenadi Kosala hưởng một 
mình mọi sản phâm của Kasi - Kosala, không một ai khác”. 
Người nói như vậy có phải là người gây chướng ngại cho 
những ai sông tùy thuộc vào vua Pasenadi Kosala, có phải 
không? 

- Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ấy 
có phải là người có từ tâm nghĩ đên lợi ích cho những người 
kia hay là người không có từ tâm nghĩ đên lợi ích cho những 
người k1a. 

- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi 
ích. 

- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú 
từ tâm hay an trú hại tâm? 


258 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfa) 


- Tôn giả Gotama, hại tâm! 
- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? 
- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 


- Này Lohicca, ta nói răng, một người tà kiên sẽ sanh 
vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh. 


12. Này Lohicca, nêu có người nói: "Bà-la-môn Lohicca 
sống ở Sàlavatikà. Hãy để Bà-la-môn Lohicca hưởng một 
mình mọi sản phẩm của Sảàlavatikà, không cho một aI khác”. 
Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào 
Ngươi; đã là người gây chướng ngại, người ấy không có từ 
tâm nghĩ đến lợi ích, người ây an trú hại tâm; và đã an trú hại 
tâm tức thuộc về tà kiến. 


13. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có nĐưỜi nói: "Ở đời 
có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi 
chứng được thiện pháp, không nên nói cho người ta biết, vì 
có ai lại làm giúp cho ai được?. Ví như một người cắt sợi dây 
cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự 
thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai 
được?". Người nói vậy gây chướng ngại cho những thiện 
nam tử đến với pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và 
chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự lưu, 
Nhất lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy cũng gây 
chướng ngại cho những vị đang làm cho thành tựu sư tái 
sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư Thiên. Đã là 
người gây chướng ngại, người ấy không có từ tâm nghĩ đến 
lợi ích, người ẫy an trú hại tâm; và đã an trú hại tâm tức 
thuộc về tà kiến. Và này Lohicca, ta nói rằng một người có tà 
kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay 
súc sanh. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 259 


14. Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi 
Kosala sống ở tại Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi Kosala 
hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi -Kosala, không cho 
một ai khác". Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai 
sông tùy thuộc vào người ây. Đã là người gây nguy hiểm, 
người ây không tha thiết đến hạnh phúc. Đã không tha thiết 
đến hạnh phúc, người ấy an trú hại tâm; và an trú hại tâm tức 
thuộc về tà kiến. 


15. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có ai nói: "Ở đời có 
vị Sa-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện 
pháp, không nên nói cho người khác, vì có ai lại làm giúp 
cho ai được? Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại 
tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ẫy là 
ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được?" 
Người nói vậy gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến 
với pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng được 
những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất lai, Bắt lai 
hay A-la-hán quả. Người nói vậy gây nguy hiểm cho những 
vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được 
sanh làm chư Thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ây 
không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ây an trú hại tâm; và 
đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến". Và này Lohicca, Ta 
nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác 
thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. 


16. Này Lohicca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích 
và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này chơn 
chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? 

Này Lohicca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục 
đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình hướng đến. Không chứng được mục đích 
Sa-môn quả, vị này thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là 


200 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfq) 


lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 
người!" Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không 
để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống 
trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần 
phải được khiến trách: “Đại đức không chứng mục đích Sa- 
môn quả mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, 
Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho 
các người. Như thế này là hạnh phúc cho các người". Những đệ 
tử này không nghe lời dạy của Đại đức, không đê tai ghỉ nhận, 
không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống trái ngược VỚI ĐiáO 
pháp của vị bổn sư. Như người tán tỉnh cô gái muôn xa mình, 
hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình, ta nói cử chỉ ấy là ác 
pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?" 


Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị 
chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị 
này chơn chánh, hợp pháp, không lôi lâm. 


17. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 
chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng 
được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này thuyết pháp cho các đệ 
tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là 
hạnh phúc cho các người!". Những đệ tử này nghe lời dạy 
của vị ây, lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 
nhưng sông trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. Đạo sư 
như vậy cần phải được khiến trách; Đại đức không chứng 
mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình hướng đến. Không chứng được mục 
đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử: 
"Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là hạnh 
phúc cho các người". Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 261 


đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng 
sông trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. Như người bỏ 
ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhồ cỏ cho ruộng của 
người. Ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm 
giúp cho ai được?” Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ 
hai đáng bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ 
trích của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm. 


18. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 
chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không chứng 
được mục đích Sa-môn quả Ấy, VỊ này thuyết pháp cho các đệ 
tử: "Như thế này là lợi ích cho các người! Như thế này là 
hạnh phúc cho các người". Những đệ tử này không nghe lời 
dạy của vị ấy, không lóng tai nghi nhận, không trú tâm xuất 
phát từ hiểu biết, sông trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. 
Đạo sư như vậy cân phải được khiến trách: "Đại đức không 
chứng được mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Không chứng 
được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết pháp cho các 
đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các ngươi! Như thế này là 
hạnh phúc cho các ngươi!" Những đệ tử này nghe lời dạy của 
Đại đức, lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 
sống trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. Như người cắt 
sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt 
mình, ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm 
giúp cho ai được?” 

Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ 
trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích của vị này 
chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 


19. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức 
Thê Tôn: 


202 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfq) 


- Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị 
chỉ trích? 


- Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. 


- Tôn giả Gotama, ở đời, thế nào là đạo sư không đáng 
bị chỉ trích? 


20. - Này Lohicca, ở đời, đức Như Lai xuất hiện, là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh 
số 40 - 74, với những thay đổi cần thiết). 

54. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan 
sanh, do hân hoan, nên hoan hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân 
được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, 
tâm được định tĩnh Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuằn. 


55. Này Lohicca, như một người hầu tắm lão luyện hay 
đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột ấy thắm nhuần nước 
ướt nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong lẫn ngoài với 
nước, nhưng không chảy thành giọt - cũng vậy này Lohicca, 
Tỷ-kheo thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
trên thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân, không được hý lạc do ly dục sanh ấy thâm 
nhuần. 

Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị 
thù thắng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo sư không đáng 
bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 263 


ấy sẽ không xác thực, không chân chánh, không hợp pháp, và 
có lỗi lầm. 

56. Này Lohicca, lại nữa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm... thiền thứ ba... 
chứng và trú thiền thứ tư (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh 
số 77 - 84, với những thay đổi cần thiết). 

Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả 
vị thù thăng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo sư như vậy 
không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, 
sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không 
hợp pháp, và có lỗi lầm. 


62. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. 
Vị ấy biết như thật, "Đây là khổ"... không có đời sống nào 
khác nữa (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 97 - 98). 


Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị 
thù thắng đặc biệt ấy, này Lohicca, vị đạo sư như vậy không 
đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ 
trích ấy sẽ không xác thật, không chơn chánh, không hợp pháp, 
và có lỗi lầm! 

78. Khi nghe như vậy, Bà-lamôn Lohicca bạch đức 
Thế Tôn: 

- Như người năm được tóc của một người sắp sửa TƠI 
vào vực thắm của địa ngục, nhắc bổng và đặt người ấy trên 
đất liền, cũng vậy Tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con 
sắp sửa rơi vào vực thăm của địa ngục, nhắc bổng và đặt con 
trên đất liền. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người dựng 


204 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutfq) 


đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy 
Chánh pháp đã được đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày, nay con xin quy y đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy 
y Tỷ-kheo Tăng. Mong đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


13. Kinh Tevijja (Tam minh) 
(TevÙja suffq) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tyỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị và đi đến một làng Bả-la-môn ở Kosala tên là 
Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một 
vườn xoài trên bờ sông Aciravati (A-trí-la-phạt-để), phía Bắc 
làng Manasàkata. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hảo 
ở tại Manasàkata như Bà-la-môn Canki (Thường-g1à), Bả-la- 
môn Tàrukkha (Đa-lê-xa) Bà-lamôn Pokkharasàti (Phí-già- 
la-bà-la), Bả-lamôn Jànussom (Sanh Lậu), Bà-lamôn 
Todeyya (Đạo-đề-da) và nhiều Bả-la-môn trứ danh, đại phú 
hào khác. 

3. Lúc bấy giờ, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà 
đạo khởi lên giữa Vàsettha (Bà-tất-sá) và Bhàradvàja (Bạt-la- 
đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa 
suy nghĩ tư duy. 

4. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói: 

- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đó là 
con đường do Bà-la-môn Pokkharasàti giảng dạy; 


5. Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa nói: 


266 13. Kinh TevUja (Tam mình) (TevÙja suffq) 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến 
cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành theo, đó là 
con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng dạy. 


6. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha không thể thuyết 
phục được thanh niên Bả-la-môn Bhàradvàja và thanh niên 
Bà-la-môn Bhảradvàja, cũng không thể thuyết phục được 
thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


7. Khi ấy thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói với thanh 
niên Bà-la-môn BhàradvàJa: 


- Này Bhàradvàja, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia 
từ dòng họ Thích-ca, nay trú ở Manasàkata, tại một vườn 
xoài trên bờ sông Aciravati, phía Bắc làng Manasàkata. 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: 
"Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Bhàradvàja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn Gotama 
về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời như thế nào, 
chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Thanh niên Bà-lamôn Bhảradvàja trả lời với thanh 
niên Bả-la-môn Vàsettha. 


§. Lúc bấy giờ hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và 
Bhàradvàja đến Thế Tôn, khi đã đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên, 
khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo và 
tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi đi bách bộ đê 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 267 


tĩnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Tôi nói như vây: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng 
trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo, đó là con 
đường do Bả-la-môn Pokkharasàti giảng dạy". Thanh niên 
Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vây: "Đây là trực đạo, đây là 
chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la-môn 
Tàrukkha giảng dạy". Tôn giả Gotama, đó là sự tranh luận, 
sự luận chấp, đó là sự bất đồng ý kiến. 


9. Này Vàsettha, Ngươi nói như vây: "Đây là trực đạo, 
đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà- 
la-môn Pokkharasàti giảng dạy”. Còn thanh niên Bà-la-môn 
BhàradvàJa nói như vậy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo 
hướng , dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực 
hành theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy". Này Vàsettha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì, luận 
chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vấn đề gì? 


10. - Tôn giả Gotama, về vẫn đề chánh đạo và tà đạo. 
Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều con 
đường sai khác như các vị Bà-la-môn Addhàriyà, các vị Bà- 
la-môn Tittiriyà, và các vị Bà-la-môn Chandokà, các vị Bà- 
la-môn Chandavà, các vị Bà-la-môn Bràhmacariyà - tất cả 
con đường này hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên 
cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần làng 
hay gần trị trấn có nhiều con đường sai khác, nhưng tất cả 
con đường này đều dẫn đến làng. Cũng vậy, Tôn giả Gotama, 
nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác - như 
các Bà-la-môn Addhariyà, các vị Bà-la-môn Tittiriyà, các vị 
Bà-la-môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandàvà, các vị 
Bà-la-môn Bràhmacariyà. Tất cả con đường này hướng đến, 


268 13. Kinh TevUja (Tam mình) (TevÙja suffq) 


dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo. 


- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến?" 

- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn dến". 

12. - Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào trong những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà tận mặt đã thây Phạm 
thiên? 

- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có tôn sư nào của các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào cho đến bảy đời 
tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà đã tận mặt nhìn thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


13. - Thế nào, này Vàsettha. Những vị tu sĩ thời cổ 
trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng 
tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia 
những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những vị Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
cũng hát lên, trì tụng và ngâm giảng như các vị Atthaka (A- 
sá-ca) Vàmaka (Bả-ma), Vàmadeva (Bà-ma-đề-bà), Angirasa 
(Ương-kỳ-sá), Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phan-xà), Vàsettha 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 2ø9 


(Bà-tất-sá), Kassapa (Ca- -diễp), Bhagu (Bà-cữu), những vị 
này có nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi thấy chỗ ở Phạm thiên, 
chỗ đến Phạm thiên, chỗ đi Phạm thiên?" 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


14. - Này Vàsettha, như vậy Ngươi nói không có một 
Bả-la-môn nào trong những vị tinh thông ba tập Vedà đã tận 
mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn sư nào của các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên, 
không có một đại tôn sư nào của ác Bà-la-môn tính thông ba 
tập và đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một Bà-la-môn 
nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà đã tận mắt thấy Phạm thiên, trong 
những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần 
chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, 
được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmita Yamafagøl, 
Angrrasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có 
một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm 
thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu". 
Như vậy, các Bả-la-môn tình thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành theo". 

Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy 
thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà là không chánh xác, hợp lý? 


270 13. Kinh TevUja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh xác, 
hợp lý. 

15. - Này Vàsettha, những Bả-la-môn tình thông ba tập 
Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực đạo, đây là chánh 
đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những 
ai thực hành theo", thật không thể có sự kiện ấy. Này 
Vàsettha, ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người 
trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối 
cùng cũng không thấy. Như vậy, này Vàsettha lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, người đầu không 
thấy, giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không 
thấy, giống như lời nói mù quáng. Lời nói của những Bả-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà như vậy là lời nói đáng chê cười, 
là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. 

16. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác 
- có thể thấy mặt trăng, mặt trời không, trong khi các vị này 
cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay và đảnh 
lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn? 


- Thưa vâng, Tôn giả Gotama, các Bả-lamôn tinh 
thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác có thể 
thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán 
thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay đảnh lễ chỗ mặt trăng, 
mặt trời mọc và lặn. 


17. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà - như phần đông nhiều người 
khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, 
tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt 
trăng mặt trời mọc và lặn, những vị này có thể thuyết dạy 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 271 


con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? 
Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đên, dân đên cộng 
trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo? 


- Tôn giả Gotama, không thê được! 


18. - Này Vàsettha, Ngươi nói răng các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác, thấy 
mặt trăng, mặt trời trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, 
vừa đi xung quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, 
mặt trời mọc và lặn, những vị này không có thể thuyết dạy 
con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng mặt trời: "Đây 
là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo”. Ngươi 
cũng nói các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận 
mắt thấy được Phạm thiên, các tôn sư của những Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
không thể tận mắt thấy được Phạm thiên, các Bả-la-môn cho 
đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bả-la-môn tính 
thông ba tập Vedà không thê tận mắt thấy được Phạm thiên. 
Ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cỗ trong các Bà-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, 
được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay 
những Bà-la-môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy - như 
các vị Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggl, 
Anigirasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có 
một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm 
thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu". 
Như vậy các Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 


272 13. Kinh TevUja (Tam mình) (TevÙja suffq) 


đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo”. 
Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà là không chánh xác, hợp lý?" 

- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh xác, 
hợp lý. 

- Lành thay, này Vàsetthal Những Bà-lamôn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực đạo, 
đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên cho những ai thực hành theo”. Thật không có sự kiện 
Ấy. 

19. Này Vàsettha, như có HEHỤI nói: "Tôi yêu và ái 
luyến một cô gái đẹp trong nước này". Có người hỏi: "Này 
bạn, cô gái đẹp mà Ông yêu và ái luyến ấy, Ông có biết là 
người giai cấp nào, là Sát-đề-ly, hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, 
hay Thủ-đà?" Khi được hỏi, người ây trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp Ông yêu và ái luyến ấy, Ông 
có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc 
trung? Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở 
tại làng nào, ấp nào, hay thành phố nào?" Khi được hỏi vậy, 
người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy 
có phải Ông đã yêu và đã ái luyến một người Ông không biết, 
không thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, 
Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói 
của người kia là không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như vậy, thời 
lời nói của người kia không chánh xác, hợp lý. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 273 


20. - Cũng vậy, này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà- 
la-môn tỉnh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được 
Phạm thiên, các đại tôn sư các Bả-la-môn tính thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm thiên, các Bà-la- 
môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bả-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bả-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, 
những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các thần chú được hát 
lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, cũng trì tụng và 
giảng dạy như các vị Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmttta, 
Yamataggl, Angirasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi thấy 
Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi 
đâu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa 
đến sự cộng trú với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy 
con đường ây: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo”. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà là không chánh xác, hợp lý? 

- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh xác, 
hợp lý. 

- Lành thay, Vàsettha, những Bả-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực đạo, đây là 
chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo”, thật không có sự kiện Ấy. 


274 13. Kinh TevÙja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


21. Này Vàsettha, như một người muốn xây tại ngã tư 
đường một cái thang để leo lên lầu. Có người hỏi: "Này bạn, 
Ông, muốn xây một cái thang đề Jeo lên lầu, vậy Ông có biết 
lầu ấy là về hướng Đông, hay về hướng Tây, hay về hướng 
Bắc, hay về hướng Nam? Nhà lầu ấy cao hay thấp, hay trung 
bình?". Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: 
“Này bạn, như vậy có phải Ông xây một cái thang để leo lên 
một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?". Hỏi vậy, vị ấy 
trả lời phải. Này Vàsettha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải lời nói người kia không chánh xác, hợp 
lý? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy thời lời 
nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 

22. - Cũng vậy, này Vàsettha. Ngươi nói rằng các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được 
Phạm thiên, các tôn sư các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà 
không thê tận mắt thấy được Phạm thiên, các đại tôn sư các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy 
được Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, 
tôn sư của những Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà không 
thê tận mắt thấy được Phạm thiên. Người cũng nói trong 
những ẩn sĩ thời cổ trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần 
chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, 
được bình tán và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị 
Atthaka, Vamaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagøl, 
Angrrasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, không có 
một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm 
thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu?" 
Như vậy các Bả-la-môn tính thông ba tập Vedà đã nói: 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 275 


"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa 
đến sự cộng trú với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy 
con đường ây: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, 
dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo". Này Vàsettha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy 
thời có phải lời nói của những Bả-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà là không chánh xác, hợp lý? 

- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chính xác 
hợp lý. 

23. - Lành thay, Vàsettha. Những Bả-la-môn tình thông 
ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực đạo, đây là 
chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo". Thật không có sự kiện ấy. 


24. Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn cho 
đến bờ khiến con quạ có thê uống được. Có người đến, có sự 
việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên 
kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này kêu 
bờ bên kia và nói: "Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy 
lại đây". Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì 
người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán 
thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thể vậy. 


25. - Cũng vậy, này Vàsettha, những Bà-la-môn tính 
thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà- 
la-môn, tuân theo những pháp không tác thành người Bà-la- 
môn, những vị này đã nói: "Chúng tôi cầu khẩn Indra (Nhân- 
đà-la), chúng tôi cầu khân Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khẩn 
Vanena (Bà-lưu-va), chúng tôi cầu khẩn Isàna (Y-sa-na), 


275 13. Kinh TevUja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


chúng tôi cầu khẩn Pajàpati (Sanh chủ), chúng tôi cầu khẩn 
Brahmà (Phạm thiên), chúng tôi cầu khân Mahiddhi (Ma-hi- 
đẻ), chúng tôi cầu khẩn Yama (Dạ-ma). Này Vàsettha, những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà ấy, loại bỏ những pháp tác 
thành người Bà-la-môn - vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, 
vì tán thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ẫy sẽ 
cộng trú với Phạm thiên - Thật không có sự kiện Ẫy. 


26. - Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, 
có sự việc bên bờ bên kia, tiến đến bờ bên kia, hướng đến bờ 
bên kia, và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ 
này kêu bờ bên kia và nói: "Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên 
kia hãy lại đây!" Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 
vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì 
tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ bên này 
không? 


- Tôn giả Gotama, không thể vậy. 


27. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm pháp khiến dục 
lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây chuyền, 
sợi dây thắng trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? 
Những sắc pháp do mắt cảm nhận khả ái, mỹ miễu, thích thú, 
hấp dẫn, câu hữu với dục, ái lạc; những tiếng do tại cảm 
nhận... những hương do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi 
cảm nhận.. những xúc do thân cảm nhận khả ái, mỹ miều, 
thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này Vàsettha, năm 
pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, được xem là sợi dây 
chuyên, sợi dây thắng trong giới luật của bậc Thánh. Này 
Vàscttha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, 
không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không 
thoát ly của chúng, đã tận hưởng năm pháp ấy. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 277 


28. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tính thông ba tập 
Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la-môn, tuân 
theo những pháp không tác thành người Bà-la-môn, chấp 
trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của 
chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, tận 
hưởng chúng, bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên, thật 
không có sự kiện ấy. 


29. - Này Vàsettha, như sông Acivarati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thê uống được. Có người đến, 
có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ 
bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này ở bên bờ này 
trùm đầu và nằm ngủ. Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? 
Người ấy có thể từ bên này của sông Aciravati đến bờ bên 
kia không? 


- Tôn giả Gotama, không có thể được. 


30. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được gọi 
là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là 
màn che, cũng được gọi là triền phược trong giới luật của bậc 
Thánh. Thế nào là năm? Dục cái, sân cái, hôn trầm thụy miên 
cái, trạo hối cái, nghi cái. Này Vàsettha, năm triền cái này 
được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng 
được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. Này 
Vàscttha, các Bả-la-môn tinh thông ba tập Vedà, bị chướng 
ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái 
này, Này Vàsettha, thật vậy, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la-môn, 
tuân theo những pháp không tác thành người Bả-la-môn, bị 
chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm 
triền cái, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với 
Phạm thiên - Thật không thể có sự kiện ấy. 


278 13. Kinh TevUja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


31. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe 
những Bả-la-môn niên cao lạp trưởng, tôn sư và đại tôn sư 
cùng nhau nói chuyện không? Phạm thiên có dục ái hay 
không dục á1? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, có tự tại. 


32. - Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà có dục ái hay không dục ái? 


- Tôn giả Gotama, có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 


- Tôn giả Gotama, không có tự tại. 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 279 


33. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà là có tham ái, Phạm thiên không có tham 
ái. Giữa các Bảà-la-môn tình thông ba tập Vedà là có tham ái 
với Phạm thiên không có tham ái, có thể có một sự cộng 
hành, cộng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


34. - Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, những Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà có dục ái ấy sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên - Thật không thê có 
sự kiện ấy. 


35. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà có hận tâm, Phạm thiên không có hận 
tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có sân tâm, 
Phạm thiên không có sân tâm... các Bả-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà là có nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm... 
các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không có tự tại, Phạm 
thiên có tự tại. 


Giữa các Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà, không có 
tự tại với Phạm thiên có tự tại có thê có một sự cộng hành, 
cộng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


36. - Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, những vị Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà sau khi thân hoại mạng chung 
sẽ cộng trú với Phạm thiên - Thật không thê có sự kiện ây. 


Này Vàsettha, ở đời các Bà-la-môn dầu có tỉnh thông 
ba tập Vedà, khi các vị này ngôi (với sự tự tín), thật sự đang 
chìm (trong bùn lầy), và khi đang chìm (trong bùn lầy) phải 
sông trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an lạc 
hơn. Do vậy đối với những Bà-la-môn tinh thông Vedà sự 


280 13. Kinh TevUja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


tinh thông â ây được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tỉnh 
thông ây cũng được gọi là rừng rậm không có đường lỗi, sự 
tinh thông ây cũng được gọi là sự bất hạnh. 


37. Khi nghe vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha bạch 
Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama biết 
con đường đưa đền cộng trú với Phạm thiên. 


- Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người 
sinh trưởng ở Manasàkata, nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ 
này. Có người hỏi con đường đưa đến Manasàkata. Này 
Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng ở Manasảkata, 
chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải? 


- Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó 
khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ấy sinh trưởng ở 
Manasàkata đều biết rõ tất cả con đường đưa đến 
Manasàkata. 


38. - Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng 
Manasàkata, còn có thê nghi ngờ và có khó khăn hỏi đến con 
đường đưa đến Manasàkata nhưng đối với Như Lai thì không 
có nghi ngờ hay khó khăn gì khi hỏi đến Phạm thiên giới hay 
con đường đưa đến Phạm thiên giới! Này Vàsettha, Ta biết 
đến Phạm thiên, Phạm thiên giới và con đường đưa đến 
Phạm thiên giới. 

39. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi đã nghe: "Sa-môn Gotama, giảng 
dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên". Lành thay, 
nếu Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 281 


với Phạm thiên! Mong Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà-la- 
môn! 


- Này Vàsettha, vậy hãy lóng nghe và khéo tác ý kỹ? Ta 
SẼ nÓI: 

40. Này Vàsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Như Lai sau khi tự mình 
chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà- 
la-môn, Trời, Người lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn 
nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh. 


41. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một 
người sinh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau khi 
nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có 
lòng tin ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: "Đời sống gia đình đây 
những triỀền phược, con đường đây những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn 
đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy My 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình! 
Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, 
bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


42. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự 
chế ngự của giới bổn Pàtmokkha, đầy đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và 
tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh. 


242 13. Kinh TevÙja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


Mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, 
chánh niệm, tỉnh giác và biệt tri túc. 
43. Này Vàsettha, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? 


Ở đây, này Vàsettha, Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, tránh xa 
sát sinh... do lạc thọ, tâm được định tĩnh... chứng và trú 
thiên thứ nhật, ... (như kinh Sa-môn quả, đoạn kinh sô 43-75). 


76. VỊ ây an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 


71. Này Vàsettha, như người lực sĩ thổi tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó khăn, 
cũng vậy này Vàsettha, đối với mọi hình thức của sự sống, 
không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mãn 
với tâm giải thoát, câu hữu với từ. Này Vàsettha, đó là con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 


78. Lại nữa, này Vàsettha, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với bị... với tâm câu hữu với 
hỷ... biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 


79. Này Vàsettha, như người lực sĩ thổi tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó khăn, 
cũng vậy này Vàsettha, đối với mọi hình thức của sự sống, 
không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mãn 


Trường Bộ Kinh — Tập ï 283 


với tâm giải thoát, cùng khởi với xả. Này Vàsettha, đó là con 
đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 


80. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Tỷ-kheo an trú 
như vậy là có dục ái hay không dục á1? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không có hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gomata, có tự tại. 


81. Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có dục ái, 
Phạm thiên không có dục ái. Giữa Tỷ-kheo không có dục ái 
với Phạm thiên không có dục ái, có thể có một sự cộng hành, 
cộng trú không? 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Tyỷ-kheo sau khi 
tâm thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên. Thật 
có thê có sự kiện ây. 


Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có hận tâm, 
Phạm thiên không có hận tâm... Tỷ-kheo không có nhiễm 
tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm. Tỷ-kheo có tự tại, 
Phạm Thiên có tự tại. Giữa Tỷ-kheo có tự tại với Phạm thiên 
có tự tại, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? 


284 13. Kinh TevÙja (Tam minh) (TevÙja suffq) 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Ty-kheo sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên. Sự kiện ây 
thật có thê có. 


82. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vàsettha và BharadvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. 


Và nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
chúng con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến mạng chung, 
chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


MỤC LỤC 


1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla suff4) ........................ -.--.------- ° 
"HE THAHTE: 4644 Si2a 6tesipdâcferatislbd04utxo1246608061sg0ð0 2g)6t8e mộ 
TUfig DHaTH: LÍ /b254:8419092436i304440 28, s0egslMAssô4vslekvd4i00ussa0, S608 ki 21 
T10 PH¬MH T2 <6x2650x66a401266660160102028v4 50102 tassguaii 39 

2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala suff4) ........................-- -- 59 

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (4inbaftha suíf4).................... 103 
10HEIPHHI1/-33986)2010%6 090944. 0i8/0x-4060/Ai84L ỆWetsshi ad Asus 103 
JIUfD D9542 A950 0200600056 oAHlfilAvEouaihoSiiár: 117 

4. Kinh Sonadanda (Chủng Đức) (Sonadanda suff4)............ 130 

5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kừadamta suffa) ........ 148 

6. Kinh Mahàli (Äahàli suff4).............................. c5 5-5555 <<+++<ss+2 174 

7. Kinh làliya (Jàliyđ suffA) ................................-S 2< << << +2 184 

§. Kinh Ca-diếp Sư tử hỗng (Kassapa-Sìhanàda suf1a)........ 186 

9. Kinh Potthapàda (Bồ-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutfa).......... 205 

10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha suff4)................................. 232 
1018 DHÙITH Ly vadtL so A5 3ApWVEliugfA0jvAircogfoaiilSi Euibii 232 
EN ¡240701001 1E cv 1n 11 3A r9 00 7. 235 

11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha suff4).................. 240 

12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohiceca suff4)....................... 22 


13. Kinh TeviJJa (Tam minh) (7evj7a suff4).................... ....- 265 


